CHÍ TÂM YẾU CHO NGƯỜI 
TU THIỀN 


H.T THÍCH THANH TỪ 


PHẦN 1 


Hôm nay tôi giẳng bài “CHỈ TÂM YẾU CHO 
NGƯỜI TU THIỀN” do Thiền Sư Thanh Viễn hiệu là 
Phật Nhãn dạy. Đây tôi nói qua đại khái để biết Ngài 
Xuất thân từ đâu. 

Như trong sử chúng ta học, cuối quyển Trung 
Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng tập II thì dòng Lâm Tế 
Chia làm hai nhánh. 

1. Là Ngài Dương Kỳ. 
2. Là Ngài Hoàng Long. 

Dưới Ngài Hoàng Long có nhiều đệ tử nổi tiếng, 
và dưới Ngài Dương Kỳ cũng có nhiều đệ tử nỗi tiếng. 
Do đó cả hai chi phái đều thịnh hành ở cuối đời Đường 
sang đời Tống ( Thiền Sư Phật Nhãn là một vị Ở trong 
đời Tống). 

Dưới Ngài Dương Kỳ có hai Ngài Bạch Vân 


Đoan (tức Thiền sư Nghĩa Đoan ở Bạch Vân). Ở dưới 
Ngài Nghĩa Đoan có Ngài Pháp Nhãn ở núi Ngũ Tổ hay 
gọi Ngũ Tổ Diễn. Dưới Ngũ Tổ Diễn lại có ba ông, 
Phật Giám là anh, đến ông Phật Quả (tức là Ngài Viên 
Ngộ), rồi ông Phật Nhãn. Như vậy, Ngài Phật Nhãn là 
đệ tử của Ngài Pháp Diễn thuộc phái Thiền tông Lâm 
Tế, chi nhánh của Ngài Dương Kỳ. Phái thiền này, trong 
thời của mấy vị Phật rất là nổi tiếng. Cho nên đời Tống, 
chịu ảnh hưởng Thiền tông sâu đậm nhất, là do các vị] 
Thiền sư đời Tống này. 

Bài “CHỈ TÂM YẾU CHO NGƯỜI TU THIỀN” 
có tính cách chuyên môn, giảng cho những người đã tu 
Thiền và học Thiền hơi lâu. Còn người bắt đầu nghe và 
hoặc chưa từng nghe thấy hơi khó hiểu. Do đó nếu quí 
vị mới nghe mà có chủng tử Thiền tông cũng có thể lãnh 
hội được phần nào, còn hoàn toàn không có chủng tử thì 
đừng trách tôi là giảng khó nghe, vì bài nói như vậy tôi 
không thể nói khác được. Bởi đây, là chỉ tâm yếu cho 
người tu Thiền nghĩa là nếu người tu thiền nếu không 
ngộ được bản tâm không thấy được bản tánh thì đường 
tu của mình coi như còn xa, chưa vào được cửa đạo. 
Trái lại nếu nhận được bản tâm, thấy được bản tánh thì 
mới gọi là ngƯỜời đã vào cửa, mới có thể tiến lên con 


đường tu hành không còn nghi ngờ. Do đó nên người tu 


Thiền nào cũng đều phải làm sao nhận được cái Tâm 
Yếu của chính mình. Nhận được tâm yếu đó là điều 
kiện then chốt để đi vào của Thiền. Vậy làm sao học 
qua bài này, quí vị thấy được cái tâm yếu của chính 
mình, đó là điều tối thượng mà Ngài Phật Nhãn mong 
mỗi, và tôi hôm nay cũng ước mơ. Mong rằng tất cả quí 
v] nghe khéo mà nhận được. 

Giờ đây bắt đầu vào trong bài. Tôi đọc từng đoạn 
giải thích cho quí vị nghe rõ. 

“Không nên ở trong chỗ rỗng không, không bờ 
mé mà lập phần hạn, nếu lập phần hạn, tức là cái rỗng 
không, không bờ mé bèn bị rơi kẹt. Vì thế nên người 
hiểu không, chẳng có tưởng không. Nếu dùng ngôn ngữ 
diễn tả tâm cũng chẳng được tâm. Vì ngôn ngữ vốn là 
tâm, nên diễn tả nó vẫn chẳng được. các thứ hội đến 
đều không khế hội với tự tâm. Thượng cổ bảo: “Thầm 
khế mà thôi” nếu như nơi đây mà chưa đạt đạo thì chỉ 
không vọng niệm là được.” 

Mổ đầu quí vị thấy khó chưa? 

“Không nên ở trong chỗ rỗng không, không bờ 
mé mà lập phần hạn”.Ở trong chỗ rỗng không mà lập 
phần hạn, không bờ mé là chỗ nào? Quí vị nhớ coi chỗ 
nào? ChỖ nào gọi là chỗ rỗng không, không bờ mé? Vì 
đây là chỉ thẳng Tâm Yếu mà Tâm Yếu đó là Tâm Thể 


củỦa mọi ngƯỜời chúng ta. Cái Tâm Thể đó không có 
tướng mạo, không có hình trạng. Cho nên nó không 
phần hạn. Bởi không có phần hạn nên nói nó là rỗng 
không, là rỖng rang. v.v... Vì có tướng, có hình thể rõ 
ràng, thì mới có chừng, có hạn, mới gọi là có. Còn nếu 
không có hình tướng cụ thể thì đâu gọi là có? Nhưng 
không mà chẳng phải không. Đó mới là cái khó khăn 
nhất của người tu. 

Bởi khi chúng ta tìm tâm, chẳng những chúng ta 
là kể ngu muội trong thời mạt pháp, mà kể cả Ngài A 
Nan, là đệ tử gần với đức Phật mà Ngài vẫn còn mắc 
kẹt ở chỗ này. 

Như trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài cứ thưa với 
đức Phật: “Nếu Phật nói, nó là tâm của con thì tại sao 
con không thấy nó? Vậy chính Ngài A Nan cũng thắc 
mắc như thường. Nếu nó là Tâm cỦa mình thì mình 
phải thấy nó, mình phải nhận ra được nó, thế mới phải 
là Tâm của mình; bằng không thấy nó, không nhận được 
nó, làm sao nói của mình được, phải vậy không? 

Nhưng ngược lại, nếu chúng ta thấy nó, thì nó là 
của ai? Nếu chúng ta thấy được Tâm thì Tâm của ai? 

Đó là chỗ nhiều người không hiểu nổi. Vì nghĩ 
rằng: Nếu tâm của mình thì mình phải thấy. Thật sự, 
nếu mình thấy, thì không phải Tâm củỦa mình. Cái chỗ 


đó mới là lạ! Tại sao mình thấy lại không phải tâm của 
mình? 

Ví dụ: Tôi nói con mắt của tôi, tôi thấy ở trước 
mặt: Nào là đồng hồ, chai dầu, ly nước và tất cả quí vị 
ngồi đây. v.v... 

Tôi thấy tất cả quí vị và những sự vật đó. Vậy 
những cái đó có phải là tôi chưa? Những cái mà tôi thấy, 
cái đó chỈ là cái bên ngoài thôi. Còn con mắt hay thấy 
của tôi, chỉ thấy được sự vậy bên ngoài, chớ không thể 
thấy được con mắt của mình. Nếu thấy được nó (mắt) 
là thấy cái gì khác rồi, phải vậy không? 

Cho nên chúng ta mắc kẹt ở chỗ muốn tìm thấy 
tâm mình, và khi thấy là thấy cái gì chứ không phải thấy 
tâm của chính mình. Đó là điều hết sức khó khăn. Cho 
nên người tu phần nhiều không nhận ra được bản tâm. 

Ví dụ: Bây giờ quí vị nghĩ rằng: Khi mình nỗi 
giận mình biết, và khi mình nghĩ chuyện gì mình thấy, 
chớ sao nói không thấy? Thật ra, cái đó chỈ là vọng 
tưởng, là bóng dáng của 6 trần, cho nên mình thấy 
được, còn cái biết được vọng tưởng, thấy được vọng 
tưởng, thấy cái nóng nảy, thấy những triệu chứng bất 
thường nơi mình, thì cái đó có tướng mạo nào có tướng 
mạo gì? Vì vậy cái bị thấy không phải là thật của mình. 
Nhưng lâu nay mình cứ nói cái bị thấy là mình, là tâm 


của mình, do đó mà lầm. Tưởng đâu mình nhận ra được 
cái phân biỆt, cái suy nghĩ, rồi cho đó chính là tâm mình. 
Bởi vì người ta lầm nhận: Cái suy nghĩ, cái phân biệt là 
tâm của mình, cho nên thấy nó có giới hạn, có chừng, có 
lượng, nên khi nghe Phật nói: Tâm mình nó không có bờ 
mé, nó rỗng không, thì không ai hiểu nổi. 

Ví dụ: Bây giờ tôi suy nghĩ về người, thì tâm tôi 
nó duyên theo cái hình ảnh người đó và như vậy nó bị 
giới hạn bởi cái hình ảnh đó, tức là nó có chừng, có 
lượng. Nếu tôi suy nghĩ về quả núi thì tâm tôi duyên 
theo quả núi, nó cũng có chừng, có lượng. Cho đến, nếu 
suy nghĩ về biển cả thì tâm tôi duyên theo biển cả. 
Nhưng cái tâm mà không suy nghĩ, biết mà không suy 
nghĩ thì cái đó không có chừng hạn, bởi vì nó không có 
duyên với một tướng nào cả. Vì vậy nên nói: Nó rỗng 
không, không bờ mé. Do đó ai lập, có phần, có hạn đều 
là trật. 

Vì vậy, đối với người tu thiền. Khi hỏi: “Tâm ở 
chỗ nào?” Câu hỏi đó nên trả lời, hay không trả lời? 

Nếu hỏi chỗ nào, tức có nơi chốn, mà có nơi 
chốn tức có hình tướng cụ thể. Nhưng tâm nó không có 
hình tướng cụ thể, nó đầy khắp, mà đặt câu hồi: Nó có 
nơi chốn, làm sao được? Nên trả lời thì trật. 

Vì vậy, nên những Thiền sư hay gài bẫy người 


hỏi. Ví dụ: Bây giờ tôi hồi: Gió ở chỗ nào? Quí vị làm 
ơn chỈ cho tôi coi, ở chỗ nào? Ở lá cây chăng? Mà lá cây, 
phải gió hay không? Dù chỉ ở đâu, cũng chỉ là phát hiện 
một tướng trạng nhỏ, chớ không phải toàn thể của gió. 
Nếu chúng ta chỉ thì không bao giỜ trúng hết. Vì chỉ chỗ 
này thì chỖ kia là cái gì? 

Do đó, cái không có tướng mạo, không bị khu 
biệt, mà chúng ta đặt thành tướng mạo khu biệt, đó là 
sai lầm! Nhưng có những câu hỏi thiên hạ thường hỏi 
chúng ta: 

(Thầy tu cần phải ngộ tâm. Vậy tâm ở chỗ nào? 
Câu đó nhiều người thường hay hỏi lắm. Nhưng nếu có 
chỉ ra, thì chỈ cái gì? Chứ không phải chỉ tâm. 

Chính Ngài A Nan vẫn còn mắc kẹt, ở 7 chỗ hỏi 
tâm. Đức Phật hồi tâm ở đâu? Rồi Ngài A Nan trả lời, 
trả lời một hồi trật hết. Thế nên, nếu hiểu được cái tâm 
thể rỗng rang không bờ mé thì lúc đó chúng ta không còn 
mắc kẹt trong những câu hồi như: Nó ở chỗ nào? Nó ra 
sao? Tướng mạo nó thế nào? v.v... 

Đặt những câu hỏi đó, thì biết ngay người hồi họ 
không hiểu, mà nếu mình đáp, thì mình ra sao? Cũng 
không hiểu luôn. Thành ra người mù hỏi, rồi người mù 
đáp, cả hai đều không thấy øì hết. Vậy nên người thật 
thấy, đối với những câu hỏi đó, không đáp. Đáp tức 


không thấy. Như vậy, bây giờ hỏi: Cái ghế ở chỗ nào? 
Người đó ở chỗ nào? v.v... thì được. Còn hỏi tâm ở chỗ 
nào thì trật. Nếu có ở chỗ nào chăng nữa thì đó là vọng 
tưởng, nó duyên theo cái này, cái kia thôi. 

Đây tôi nhắc lại câu chuyện Ngài Quốc Sư Huệ 
Trung đời Đường. Có một vị Tăng Ấn ĐỘ sang, tự xưng 
chứng được lục thông. Vua mời vào, để Huệ Trung thí 
nghiệm. Ngài Huệ Trung hỏi: 

- Nghe Ơng ch?ng ]1?c thơng, du?c tha tâm thơng. 
V?y Ơng tìm xem tâm ta ? chỗ nào? 

Đại NhỈ Tam Tạng thưa: 

- Ngài là vị quốc sư cả nước mà lại đứng trên 
cầu Thiên Tân xem khỈ giởn? 

Ngài lặng thinh giây lâu hỏi tiếp: 

- Ngươi xem ta đang ở đâu? 

Đại Nhỉ Tam Tạng nói: 

-Ngài là vị quốc sư cả nước mà lại ở bến tàu xem 
đò đua? 

Ngài lặng thinh giây lâu hỏi tiếp: 

- Ngươi xem ta đang ở đâu? 

Đại NhỈ Tam Tạng lặng câm giây lâu. 

Ngài nói: 

-Tha tâm thông của ngươi ở đâu? 

Đại NhỈ Tam Tạng im lặng. Không đối đáp được, 


bị Ngài Quốc Sư Huệ Trung nạt: 

- Dã hồ tinh! Rồi Ông lặng lẽ rút lui. 

Vậy hai lần đầu, Ông nói trúng tâm Ngài Huệ 
Trung, lần chót lại không biết? Dẫn câu chuyện này để 
quí vị biết, khi chúng ta còn vọng tưởng, người có tha 
tâm thông sẽ nhìn thấy tâm mình 

Ví dụ: Tôi đang ngồi đây, tôi tưởng tôi đang 
đứng ngoài biển xem người ta tắm biển, người có tha 
tâm thông liền thấy được cái tâm tôi Ở ngoài biển. 

Nhưng bây giờ, nếu tôi ngồi ở đây mà tâm tôi 
không động, không dấy niệm, thì đâu có ai biết đâu mà 
thấy. Đó là cái tâm thể, rỗng rang không tướng mạo, vì 
nó không có chỗ nơi. Hiểu được như vậy chúng ta mới 
hiểu câu đầu này: Không nên ở nơi chỗ rỗng không, 
không bờ mé (rỗng không, không bờ mé chỈ cho tâm thể 
của chúng ta) mà lập phần hạn, tức là trong cái tâm thể 
đó mà lập: Có phần, có hạn, có chỗ nơi, có hình tướng 
đều là trật hết. 

Nếu lập phần hạn, tức cái rỗng không, không bờ 
mé bèn bị rơi kẹt. Nếu chúng ta lập phần hạn, thì cái 
tâm thể đã bị rơi, bị kẹt rồi; nghĩa là không còn đúng cái 
tâm thể rỗng rang nữa. 

“Vì thế, nên người hiểu không, chẳng có tưởng 
không.” Câu này Ngài kết luận lại. Bởi lẽ đó cho nên 


người hiểu không (hiểu được cái tâm thể rỗng không 
của mình) thì không có tưởng không. Chỗ này đa sỐ 
người học đạo thường bị hiểu lầm, rồi trở lại mỉa mai 
người tu thiền. Họ cứ nói: “Tu thiền nói: Cái gì cũng 
không.” Cho nên, chính khi tôi đặt cái hiệu “Chơn 
Không” của tu viện rồi giảng Bát Nhã, có lắm vị nói: 

Tôi nói cái gì cũng không. Nhưng thật sự người 
hiểu không mà chẳng có tưởng không. 

Ví dụ: Quí vị biết gió không có tướng mạo, 
nhưng nó trùm khắp, biết chắc như vậy. Nhưng thử 
hổi: Hiện giờ trước mắt quí vị có gió hay không? Có hay 
không có? Và tướng mạo gió ra sao? Quí vị nói thử 
xem? Gió nó giống như cây tùng không? 

Dĩ nhiên không giống. Vậy gió nó giống như cây 
sứ, cái nhà, quả núi không? 

Tất cả câu hỏi, mình trả lời đều không. Vậy họ 
kết luận: “Như thế là không có gió.” Nói vốn không có 
gió quí vị chịu không? 

Thực tế gió ở trước mắt chúng ta, bao trùm chúng 
ta. Cũng như không khí đang bao trùm chúng ta, và 
chúng ta đang sống trong không khí. NhƯ con cá đang 
sống trong nước, thì làm sao nó biết nước ở chỗ nào? 
Chỗ nào lại không có nước. 


Cũng vậy, gió bao trùm hết, nơi nào cũng có gió 


nhưng mà chỈ không được, đặt phần hạn không được. 
Hỏi gió bao lớn? Quí vị thỬ nói bao lớn? Bằng quả núi 
chăng? Cũng không được. Bằng cái gì cũng không được. 
Nghĩa là không thể đặt nó có hạn lượng. 

Nhưng không vì vậy mà nói không có gió. Cũng 
nhƯ người chưa nhận ra được cái thể tròn khắp của gió, 
thì khi hồi tướng mạo gió ra sao, mình nói không giống 
cái gì hết, rồi họ nói mình nói không. 

Không như vậy là không có gió. Vậy họ nói đúng 
hay sai? Cũng vậy, tâm thể nó trùm khắp mà ta không 
thấy được tướng mạo, bởi tướng mạo nó là tướng mạo 
mình, mình chỈ nhận được cái diệu dụng của nó mà biết 
nó. Tướng nó là gì? Là không tướng. 

Chớ không thể thấy được. Vì thấy được nó, là có 
một sự kiện, một hình thức, một tướng mạo rồi. 


PHÂN 2 
Bây giờ trở lại cái ví dụ tôi nói hồi nấy. Con mắt 
không thể thấy, cái thấy của chính (mình) con mắt tôi. 
Nhưng mà tôi có thể biết, tôi có cái thấy hay không? 
Biết được không? 
Nếu tôi thấy được quí vị, thấy được tất cả đồ 
vật chung quanh, tỨc tôi biết ngay nơi tôi. Tự thầm 


nhận tôi có con mắt sáng. Trái lại, nếu tôi ngồi đây mà 


tôi không thấy tất cả, tức tôi không có con mắt sáng. 

Như vậy, khi thấy được tất cả sự vật liền nhận 
ra mình có con mắt sáng, chớ không phải thấy được con 
mắt sáng của chính mình. Cũng như vậy, khi chúng ta có 
những cái diệu dụng cỦa tâm, biết được người, biết 
được cảnh, nghe được tiếng. v.v... 

Tất cả cái diệu của nó phát ra. Chúng ta nhận biết 
ngay nơi mình có cái tâm thể, cái tâm thể ấy rỗng rang, 
chớ không phải thấy được tâm thể. Vì vậy ở dưới mới 
nói là “Thầm Khế Hội” tức là thầm khế mà thôi chứ 
không có chỉ bảo ra được. 

Cho nên hiểu được cái đó rồi thì biết được mình 
có tâm thể. Tâm thể đó nó không có tướng mạo. Bởi 
không có tướng mạo nên nói: Cái gì là tâm thể, thì không 
thể chỉ được. Tuy nhiên, không chỉ được mà chẳng phải 
không có tâm thể. Chớ bảo, vì chỉ không được nên nói 
không có tâm. Nói như vậy có đúng không? 

Cũng như, vì chỈ gió không được, nên nói: không 
có gió, được không? Như vậy để biết rằng, không vì chỈ 
chỗ nơi của gió không được, mà nói không có gió. 
Không vì chỉ tướng trạng tâm không được, mà nói 
không có tâm. Vậy người biết rõ tâm thể nó rỗng rang 
không có tướng mạo. Cũng như biết gió nó trùm khắp 
mà không có tướng mạo, thì người đó không bao giờ 


nói: không. Cho nên nói “chẳng có tưởng không”. Thực 
tế là tước mắt mà người ta không thấy. 

“Nếu dùng ngôn ngữ diễn tả Tâm, cũng chẳng 
được tâm. Vì ngôn ngữ vốn là tâm, nên diễn tả nó vẫn 
không được. Không ngôn ngữ cũng vốn là Tâm. Không 
diễn tả nó vẫn không được.” 

Chỗ này khó hiểu làm sao? Nói rằng: “Dùng ngôn 
ngữ diễn tổ tâm trọn chẳng được.” Tại sao vậy? 

Bây giờ, quí vị nghĩ nếu dùng tất cả ngôn ngữ, 
chúng ta sẽ diễn tả Tâm bằng cách nào? Khi diễn tả, 
chúng ta luôn luôn diễn tả nó theo cái thấy đối đãi. 
Chẳng hạn hỏi: 

- Tâm nó làm sao? 

- Tâm nó lớn lắm, như thế này, như thế kia, như 
quả núi hay lớn như cái này, như cái kia. v.v...? 

Tất cả chúng ta thấy cái lớn đó, đều có tướng 
mạo, Tâm Thể thì không tướng mạo. Vậy khi chúng ta 
dùng ngôn ngữ để diễn tả, càng diễn tả lại càng không 
trúng. Cho nên nói: “Dùng ngôn ngữ diễn tả cũng không 
được, mà chẳng dùng ngôn ngữ diễn tả Tâm, cũng 
chẳng được Tâm.” Nếu làm thinh hoài cũng không 
được. vậy cả hai, dù nín, dù nói chưa phải là được Tâm 
Thể. Đừng nghĩ, nói là thấy tâm, nín là không thấy tâm, 
hay nín là thấy tâm, nói là không thấy tâm. Vì tâm trùm 


cả nín và nói. Cho nên nói: ”Vì ngôn ngữ vốn là tâm.” 
Nếu không là tâm thì làm sao phát ra ngôn ngữ? Nên 
không diễn tả được, chẳng lẽ nó lại diễn tả nó. Không 
ngôn ngữ cũng vốn là tâm “Tâm vốn tự lặng”. Không 
diễn tả nó cũng chẳng được. Im lặng đâu thể diễn tả 
được im lặng? 

Vì dù nín dù nói gì cũng là Tâm hết, không lý do 
øì tâm mà diễn tả tâm được. Dụ như ngón tay tôi là cái 
hay chỉ, mà nói “chỈ cái ngón tay đó” cho tôi coi? 

Nếu tôi chỉ có một tay này, không có cái tay thứ 
hai mà bảo chỈ “cái ngón tay chỶ' đó thì tôi chỉ được nó 
hay không? Tay tôi hay chỈ người này, chỉ người kia, mà 
bảo chỈ ngay nó, thì tôi không biết lấy cái gì mà chỉỈ nó. 
Vì nó là cái chỈ rồi, cho nên nó chỈ có quyền chỉ cái này, 
cái nọ, nhưng chỉ lại nó, thì không làm sao chỉ nó được 
hết. Nếu có cái chỉ nó, thì nó không phải là ngón tay chỉ, 
mà là cái khác nó. 

Thế nên chỖ này rất khó nói. Vì tâm là phát ra 
ngôn ngữ, diễn tả; im lặng hay nói năng gì cũng sỐc từ 
tâm mà ra. Bây giờ quí vị thấy, như mặt biển, lúc có 
sóng, khi không sóng, cũng vẫn là biển, phải vậy không? 
Có sóng cũng là biển, không sóng cũng là biển, chớ 
không thể nói: Có sóng mà không thấy biển, hoặc là 
không sóng thì không phải biển. Sóng và không sóng 


cũng là mặt biển. 

Thế nên, những cái có, không. Không thể diễn tả 
được biển. Biển là biển thôi, nó trùm khắp hết. 

“Các thứ hội đến đều không khế hội với tự tâm”. 
Nghĩa là cái nào mà mình hội đến (hội đến tức hiểu đến) 
đều không khế hội với Tâm. Đây là chỗ thật khó! Tại 
sao mình hiểu đến, không phải là tâm? 

Cũng như trước đã nói, cái gì mình thấy, đều 
không phải cái thấy của mình. Vì khi thấy, là mình thấy 
những cái, ngoài cái thấy. Bây giờ quí vị có thể thấy 
được tất cả trong chùa này, nhưng quí vị có thể thấy 
được cái thấy của quí vị không? Chính chỖỗ này trong 
Kinh Lăng Nghiêm, đức Phật đã giải thích cho Ngài A 
Nan: “Cái thấy của mình không thể thấy được nó.” Vì 
thấy được nó thì nó thành ra một vật ở bên ngoài rồi, 
chớ nó đâu phải là cái thấy của mình. 

Cũng như cái hiểu. Nếu nói: “Tôi hiểu tâm rôi!” 
Thì cái hiểu đó cũng không phải là tâm. Bởi vậy có một 
Thiền khách đến hồi đạo với một Thiền sư. Thiền khách 
hỎi: 

- Thế nào là đạo? 

Vị Thiền sư im lặng giây lâu, rồi hi: 

- Không hội (hiểu) không? 

- Dạ không hỘi. 


- Không hội là tốt. 

Không hiểu là tốt. Chính cái không hiểu, cái đó 
mới nhận được tâm. Nếu hiểu, là hiểu cái gì rồi, chớ 
không phải hiểu tâm. Quí vị thấy được cái đó không? 

Bởi vì chúng ta hiểu là hiểu cái gì? Nói mình hiểu 
cái này, mình hiểu cái kia. v.v... Thì cái bị mình hiểu: Cái 
này, cái kia là cái bên ngoài mình rồi. Còn cái hay hiểu, 
mới chính là mình. Song cái hay hiểu đó: Nó đã hiểu cái 
khác. Tức nhiên cái khác, không phải là nó. Nếu nói hiểu 
Tâm thì Tâm thành ra cái bị hiểu. Cũng như tôi nói: cái 
thấy mà thấy được, là thấy vật khác, chớ không phải 
thấy được, cái thấy. 

Quí vị thấy có dễ hiểu hay không? Chỗ này là chỗ 
chỈ tâm yếu. Nghe đến nó đau cái lỖ tai. Bởi vì lâu nay, 
người ta quen chạy theo hình tướng, nhưng cái tâm yếu 
đó, nó không có hình tướng và chính cái đó, nó mới thật 
là của mình. Còn những cái lâu nay, tôi hiểu thế này, thế 
kia. v.v... Những cái bị hiểu đó, không phải là cỦa mình. 
quí vị nên nhớ như vậy. 

Cũng như bây giờ quí vị ngồi, quí vị thấy vọng 
tưởng, thấy mình suy nghĩ cái này, cái kia... thì cái suy 
nghĩ đó không phải là mình, nó chỉ là một phần nhỏ xíu 
của dụng, chớ không phải là cái thật của thể. 

Như vậy để thấy, nếu chúng ta cho rằng hiểu 


được tâm mình, tức chúng ta không hiểu gì hết. Vì tâm 
là cái không thể hiểu. Không thể hiểu mà hiểu, nói nghe 
thật là mâu thuẩn. Không thể hiểu mà hiểu. Vì chữ hiểu 
này, hiểu mà không. Có nghĩa là: 

Tôi không thể thấy được cái thấy của tôi. Nhưng 
mà tôi nhận được tôi có cái thấy, vì tôi thấy được sự 
vật. Cũng vậy, tôi không thể hiểu được cái tâm của tôi, 
nhưng tôi nhận được tôi có cái Tâm. Nhận được như 
vậy gọi là: “Thầm Khế”. Vì vậy nên Ngài nói: “Các thứ 
hội đến đều không khế hội với tự tâm. Thượng cổ bảo: 
Thầm khế mà thôi”. Tức là chỉ tâm nhận, chớ không 
thấy được nó, không hiểu được nó (nó chỈ tâm thể). Vì 
không thấy được nó, chữ nó đại danh từ không xác 
định, không chỉ đích tên được. 

Sở dĩ các Kinh đặt tên cho nó cũng là gượng nói, 
sượng đặt, gượng kêu vậy thôi. 

Ví dụ: Kinh Lăng Nghiêm gọi là Chơn Tâm, Kinh 
Pháp Hoa gọi là Tri Kiến Phật, Kinh Hoa Nghiêm gọi là 
Pháp giới Tánh, Duy thức gọi là Như Lai Tàng, Thiền 
Tông gọi là Bản Lai Diện Mục... 

Cho nên đọc sách Thiền. Quí vị thường nghe nói: 
“Không hiểu là tốt” hay là “CỨ giữ cái không hiểu đó”. 
Tại sao không hiểu mà giữ? Tại sao không hiểu mà tốt? 
Khi hiểu được chỗ này quí vị mới hiểu qua được trong 


sách Thiền. 

“Nếu như nơi đây mà chưa đạt đạo thì chỈỉ không 
vọng niệm là được.” 

Giờ đây Ngài nói một câu an ủi chúng ta là: Nếu 
ngay chỗ này mà mình không nhận được. Nghĩa là 
không nhận ra được cái “Bản Tâm rỗng không, không 
bờ mé” thì việc đầu tiên có thể làm được là: “Chỉ không 
vọng niệm là tốt”. Bởi vì nói đến chỗ đó, cỐt sao cho 
người ta hiểu, nhưng nếu chưa hiểu được, chưa nhận 
được, chỉ cần không vọng niệm là tốt, có việc gì khác 
đâu? Đó là giai đoạn đầu. 

“Nếu người biết là vọng niệm, tác ý dừng nó là vì 
(do) thấy có vọng niệm. Người biết có vọng niệm, tác ý 
liền quán sát khiến thấy chánh lý cũng (do) thấy có vọng 
niệm. Biết vọng nguyên là đạo mới không vọng. Cho 
nên người đạt đạo không sỏ đắc. ChỈ không cầu gì khác, 
biết không mê vọng, gọi là thấy đạo. 

Đây là chỉ thẳng đạo, hay tâm yếu. Nói: “Nếu 
người biết là vọng niệm, tác ý dừng nó”. 

Thí dụ: Mình đang ngồi thiền, thấy vọng niệm, 
thấy nhữỮng cái suy nghĩ của mình nó dừng lại. Nó 
dừng, là vì thấy nó là vọng niệm. Người đó là người 
thấy có vọng niệm. Vì thấy nó lặng, tức là có niệm. 

“Người biết có vọng niệm, tác ý liền quán sát 


khiến thấy chánh lý, cũng thấy có vọng niệm.” 

Thí dụ: Bây giờ vọng niệm nó dấy lên, mình liền 
(biết) quán sát,liền xét tìm coi, cái vọng này tỪ đâu mà 
ra, hay cái vọng này là không thật... Khi mình tìm, mình 
quán sát nó, tức là lấy chánh lý để quán sát, khiến cho nó 
lặng. Đó là mình cũng thấy vọng niệm. “Biết vọng 
nguyên là đạo, mới không vọng”. (Chỗ này thật là trực 
chỉ) Tại sao biết vọng nguyên là đạo mới không vọng? 
Hầu hết chúng ta tu, đều thấy vọng là vọng, vọng khác 
với đạo. Ở đây Ngài chỉ, “vọng tức là đạo”. Chỗ này quí 
vị nghe thấy khó hiểu, vì chúng ta quen sống trong cái 
đối đãi, cho nên có lập chơn, lập vọng, cho bên này là 
vọng, bên kia là chơn. Do thấy có vọng liền biết có 
chơn. Thành ra chơn vọng là hai cái đối đãi. Nhưng thật 
sự thì nó không hai. Ví như khi ta nhìn xuống biển thấy 
sóng nổi dậy. Có người nói: “Đây là sóng”. Rồi chúng ta 
hỏi: “Cái nào là nước?” (vì có danh từ sóng thì cũng có 
danh từ nước). Vậy cái đang nổi lên là sóng, còn cái nào 
là nước? Trong khi sóng nỗi ầm ầm. Quí vị tìm nước, 
thì nước phải tìm ở đâu? Nếu chúng ta cho cái này là 
sóng, rồi muốn tìm nước, chắc rằng chúng ta tìm nước 
suốt đời cũng không ra. 

Chỉ cần ngay nơi sóng đó mà biết: “Sóng tức là 


nước”, ngay nơi sóng múc lên, khỏi phải tìm đâu xa. 


Vậy cái vọng cũng vậy, nguyên vọng tức là chơn. 
GiỜ tôi xin hỏi lại: Khi chúng ta chưa dấy niệm thì lúc 
đó nó là cái gì? Kế đấy dấy lên rồi nó lặng xuống. Vậy 
khi nó dấy lên gọi đó là vọng, khi nó lặng xuống gọi nó 
là gì? Như vậy, nguyên thể nó là chơn hay vọng? Cũng 
như khi chưa nổi sóng cũng là nước, nước dấy sóng lên 
cũng là nước. Ngay cái thể đó là nước. Thành ra cái 
chơn, cái vọng, đâu có rời nhau, tại mình cứ quen đặt nó 
thành hai. Nghĩa là vọng khác, chơn khác, dẹp cái này để 
tìm cái kia, rốt cuộc vọng vẫn hoàn vọng. Vì thấy vọng 
khác, chơn khác, nên bỏ vọng để tìm chơn. Nhưng khi 
tìm chơn thì cái chơn ấy cũng ở ngoài chúng ta rồi!!! 
(Tôi đánh ba chấm than để quí vị nhớ hoài). 

Bây giờ biết vọng tức là chơn (chữ tức ở đây có 
nghĩa là không tách rời nhau được), vọng có dấy lên, thì 
nó tỪ cái chơn mà dấy lên; nếu nó lặng xuống tức trở về 
cái chơn, chớ đâu có gì lạ! Như vậy ngoài chơn không 
có vọng, ngoài vọng không có chơn. Ngay nơi đó biết 
thể của vọng vốn chơn, thì vọng tự hết. Cho nên 
thường thường người tu thiền chúng ta “Biết vọng 
không theo” mà không theo thì tự nhiên vọng nó lặng, 
vọng lặng tức là chơn, là đạo. Nhưng những cái đó chỉ 
dùng trong buổi đầu. Đến khi thuần thục chúng ta thấy 
vọng tức là chơn. Lúc đó chơn và vọng đâu có thật. Tại 


sao vọng tức chơn? Vì thể của vọng là không, dấy lên 
rồi mất, dâý lên rồi mất có gì phải dẹp? Biết thể của nó 
là chơn, hay biết thể nó là không, thì tự nhiên nó lặng, 
đâu nhọc nhẵằn trừ dẹp nó. Vì vậy ở đây nói: Nếu mình 
dùng phương tiện, quán sát để cho nó dừng lại, thì cũng 
là thấy có vọng thật (thấy có vọng, thấy có dừng, tức là 
thấy vọng thật) mà thấy vọng thật thì thấy chơn có thật 
chăng? 

Như vậy là thấy đối đãi, mà đối đãi là pháp sanh 
diệt chưa phải thấy cái thể thật. Cái thể thật đó không 
có hai, bởi không hai nên vọng tức là chơn, cũng như 
sóng tức là nước. Chớ không phải rời sóng mà tìm 
nƯớc. Vậy ngay nơi vọng dấy lên mình biết, thể nó là 
không tức là chơn rồi, tức là đạo rồi! Bởi vì chúng ta 
biết vọng nó là chơn. 

Chỗ này cần nói rõ cho quí vị tu bớt sợ. Bởi vì 
chúng ta biết vọng là cái gốc, dẫn chúng ta theo nghiệp, 
nên nhiều khi chúng ta coi đó như là cái gì đáng sợ. Vì 
ngồi tu mà vọng hoài, vọng liên miên, nên đâm hoẳng, 
nghĩ mình tu hành 5 năm, 10 năm vẫn còn vọng hoài, thì 
đâu có kết quả gì. 

Nhưng giờ đây quí vị biết, nó không thật, tức 
không còn sợ nó nữa. Biết vọng nguyên là chơn thì có gì 
phải sợ? Biết vọng vốn chơn: Một là không theo. Hai là 


tự nó lặng xuống chớ có gì lạ đâu? Sở dĩ chúng ta chạy 
theo nó, vì chúng ta thấy nó có lý, thấy nó hay hay, thấy 
nó thế này, thấy nó thế kia... giờ đây biết vọng tưởng là 
cái thể trổng không, không có thật thì tự nhiên nó trở về 
với đạo, trở về với chơn. 

Quí vị cứ nhìn thẳng khi nào vọng dấy lên, biết 
thể nó là rỗng không, là chơn thật, thì tự nhiên nó không 
có gì phải sợ. Chính trong Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ 
đã nói: “Mê thì chạy theo niệm để tạo nghiệp, nếu tỉnh 
thì mỗi niệm mình đều giác, mỗi niệm mình là Phật chớ 
không có gì khác.” 

Như vậy không tìm Phật ở đâu xa, không tìm đạo 
Ở đâu xa, chỈ ngay trong vọng đó mà thấy tâm, ngay 
trong vọng đó mà thấy Phật. Tức là, mỗi vọng dấy lên 
đều biết, thể nó là không, thì tự nó chơn, tự nó đạo, tỰ 
nó Phật chớ không có gì lạ. 

“Cho nên người đạt đạo không sở đắc.” Vì vọng 
lặng xuống tức là chơn, còn cái gì mà được? Quí vị tìm 
thử? Nếu có được thì cái đó là cái bên ngoài, có sở sắc 
tức chẳng phải chính mình. Chẳng hạn mình được cái 
này, mình được cái kia... thì cái này cái kia là cái bên 
ngoài. Nếu ngay nơi vọng liền thấy thể nó là chơn thì 
còn øì nữa mà được? thành ra thấy có được là thấy hai, 
bổ cái này, để được cái kia. Trái lại không thấy có hai 


thì chỗ nào mà nói được? Do đó trong Kinh Kim Cang 
nói: “Vô Sở Đắc”. Vì vừa có sở đắc (chỗ được) tỨc 
nhiên không phải đạo rồi. 

Nhưng đa số người học đạo hiện tại gần như 
99% nghe tu đều hỏi: Đắc được cái gì chưa? Cứ dùng 
chữ Đắc, dùng chữ Được, dùng chữ Thấy... Bao nhiêu 
thứ để hỏi. Quả thật là người thấy đạo, hiểu được đạo 
thì không bao giờ trả lời câu hồi đó. Vì trả lời những 
câu hỏi đó là trả lời theo cái kẹt. Người ta đã sai, mình 
lại trả lời theo cái sai của họ, tức mình cũng sai luôn. 

Bởi vậy tôi nhắc lại một lần nữa, nếu mình thấy 
có cái này xấu, cái kia tốt, nên mới bổ cái xấu, cầu cái 
tốt: BỔ cái xấu được cái tốt, đó gọi là được. nếu xấu 
tức là tốt thì, không còn bỏ, không còn được. Nó chính 
là nó rồi, không còn gì nói là được? Cho nên còn nói 
được tức còn có hai cái đỐi đãi, mất cái này được cái 
kia. Nên không có hai, chỗ nào nói được? 

Vọng niệm mà mình không dẫy vọng niệm là 
thật. Vọng vốn nguyên là chơn, thì ngay đó không còn 
thấy có được mất . Như vậy, đã không được không 
mất, đó là thấy cái thể chơn thật. Cho nên câu chót của 
đoạn này Ngài nói: 

“Chỉ không cầu gì khác, biết không mê vọng, gỌi 
đó là thấy đạo.” 


Không cầu gì khác tức là không cầu được, không 
cầu thành, không cầu cái gì khác, mà chỉ cần biết ngay 
nơi mình: “Mê vọng có, tỉnh vọng không, không có mê 
vọng gọi là thấy đạo. Cho nên người thấy đạo, là người 
ngay nơi tâm mình khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín như 
như chớ đừng cầu cái gì khác! Có cầu đều bệnh! Thế 
nên câu kết thúc Ngài chỉ cho chúng ta quá rõ: “Chỉ 
không cầu gì khác, biết không mê vọng, gọi đó là thấy 
đạo.” Cái biết mà không mong cầu, không mê vọng, thì 
cái biết đó gọi là thấy đạo. Bởi không mê tức chẳng 
lầm, không vọng tức không có động, không có vọng 
niệm dấy lên, người thấy đạo là như vậy (thấy đạo tức 
là thấy tâm, thấy tâm yếu). Ngài chỉ thẳng tâm yếu là 
như thế đó, quí vị nghe có thấm chưa? 

Đến đây Ngài nói: “Người thời nay nói thẳng tất 
cả đều là đạo”. Tức là nghe trong Kinh nói: “Thảy đều 
là đạo.” (chữ “thảy” đây là tất cả) Ý nghĩa tất cả đêu là 
đạo, rồi cũng bắt chước như vậy. Nói thảy đều là đạo, 
nhưng mình đã thấy đạo chưa? 

Ngài nói tiếp: “Cũng ví như kể ngồi bên mâm 
cơm, nói ăn mà bụng vẫn đói, vì chưa tỪng ăn.” TỨc 
nghe trong Kinh nói: “Tất cả là đạo.” Rồi cũng bắt 
chước nói: “Thảy đều là đạo.” Nói như mình đã nhập 


xong, nhưng sự thật vẫn là kẻ ngồi bên mâm cơm nói: 


“Tôi ăn cái này, tôi ăn cái kia. v.v... Nhưng chưa từng ăn 
và chưa được miếng cơm nào vào miệng. Nói thì nghe 
như trúng lắm, mà rốt cuộc không có dính dáng gì. 

“Người đạt đạo thì bặt năng sở.” Năng sở là cái 
hay biết và cái bị biết, và cái hay hoặc động và cái bị 
hoặc động. “Chẳng còn riêng có huyền lý.” Nghĩa là 
không còn thấy lý huyền diệu nào riêng nỮa, ngay nơi 
mình tức thấy đạo. Cho nên nói, Người đạt đạo vốn 
không có lý luận nhiều. Vì sao? Vì nếu ta cứ nói đạo là 
hay thế này là hay thế kia... 

Rốt cuộc cái hay đó là cái hay ở bên ngoài, không 
phải cái hay thật của chính mình. 

“Chỗ tầm thường nhật dụng, như khi thấy sắc là 
lúc chứng, khi nghe tiếng là lúc chứng. Khi uống nước, 


ăn cháo là lúc chứng, mỗi mỗi đều bặt năng sở.” 


PHẦN 3 


Những chỗ này, nói thật khó hiểu, nhưng là một 
lẽ thật. Tức là đạo ở ngay chỗ tầm thường nhật dụng 
của chúng ta chớ không đâu xa! Đây tôi xin dẫn chuyện 
Ngài Đạo Ngộ và Ngài Sùng Tín. Khi Ngài Sùng Tín 
phát tâm tu thì Ngài Đạo NgỘ có nói: 

“Ông làm thị giả cho ta, rồi ta sẽ chỉ Tâm Yếu 
cho Ông. 


Sùng Tín hầu hạ 3 năm trời, không nghe chỉ Tâm 
Yếu gì hết. Hôm nọ Sư không còn chịu nổi được nữa. 
Bèn lên bạch với Ngài Đạo Ngộ. 

- Bạch Hòa Thượng, khi con xuất gia Ngài bảo: 
Con làm thị giả cho Ngài, rồi Ngài chỈ tâm yếu cho con. 
Sao 3 năm nay Ngài chưa từng dạy con tâm yếu gì hết? 

Ngài Đạo Ngộ nói: “Ta đã chỈ cho con rồi. Sao lại 
nói như vậy? 

- Ngài chỈ cho con lúc nào? 

- Ngươi bưng cơm lên ta vì ngươi nhận, ngươi 
dâng trà ta vì ngươi nhận. Ngươi xá lui ta vì ngươi gật 
đầu. Chỗ nào chẳng dạy tâm yếu cho ngươi? 

Sư cúi đầu lặng thinh giây lâu. 

Đạo Ngộ bảo: 

- Thấy thì thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. 
Ngay câu đó Sư khi ngỘ. Lại hỏi thêm: 

- Làm sao gìn giữ? 

- Mặc tánh tiêu dao, tùy duyên phóng khoáng, chỈ 
hết tâm phàm, chẳng có thánh giải khác.” 

Như vậy chỉ có đưa, nhận, gật đậu những cử chÏỈ 
rất tầm thường mà nhận được tâm yếu. Tâm yếu đâu có 
cái gì kỳ đặc. Không ngờ TâmYếu, chính là cái thường 
nhật dụng hàng ngày. Do đó ở đây Ngài mới dẫn: “Như 
khi thấy sắc là lúc chứng.” Bằng chứng cụ thể là ở hội 


Linh Sơn, toàn chúng đang ngồi chờ Phật thuyết pháp, 
Ngài liền cầm cành hoa sen giơ lên thì ở dưới Tổ Ca 
Diếp chúm chím cười. Ngài đã thấy đạo. Sau này, các v] 
Tổ cũng thế, khi đưa cây phất tử lên thì có vị cũng nhận 
ra. Như vậy “thấy sắc là đã chứng.” 

Khi nghe tiếng là lúc chứng. Như trường hợp 
Ngài Hoàng Bá gọi Tướng Quốc Bùi Hưu. Ngài gỌi: 

- Bùi Hưu! 

- Dạ! 

- Ở đâu? 

Thì Bùi Hưu liền nhận ra! 

“Khi uống nước, ăn cháo là lúc chứng. “Như 
Ngài Triệu Châu, khách đến Ngài hỏi: 

- Ông từng đến đây chưa? 

- Dạ! Đã từng đến đây. 

- Uống trà đi. 

Người khác đến Ngài hỏi: 

- Ông đã từng đến đây chưa? 

- Dạ! Chưa từng đến. 

Liền bảo uống trà đi 

Chú thị giả thắc mắc liền hỏi: 

- Người chưa từng đến Hòa Thượng bảo uống 
trà đi. Người đã tỪng đến rồi, sao Hòa Thượng cũng 
bảo uống trà đi? 


Ngài Triệu Châu hỏi: 

- Chú ăn cháo chưa, chú thị giả thưa đã ăn rồi. 
Ngài bảo: 

- Uống trà đi! Chú thị giả liền ngộ! 

Như vậy, khi uống nước, ăn cháo là lúc chứng, 
ngay trong đó mà thấy đạo. 

“Mỗi mỗi đều bặt năng sở.” Đó là mỗi mỗi đều 
nhận rõ nơi mình, không có năng không có sỞ. 

“Đây chẳng phải tập lâu, chẳng nhờ huấn luyện 
mà được, bởi vì là việc hiện thành. Người đời không 
biết gọi là trôi lăn.” 

Cái đó chẳng phải do tập lâu mà được, hay huân 
luyện mà thành, chỈ khéo nhận liền được. 

“Bởi vì là việc hiện thành.” Chữ “Hiện thành” có 
nghĩa là: Nó ở trước mắt mình, nó đã sẳn có, chớ không 
không đâu xa. Thành ra không phải huấn luyện mà 
được. dù có huấn luyện bao nhiêu đi nữa, nếu không 
khéo nhận ra nó, thì nó cũng thành xa. Chỉ khéo nhận, đó 
là việc hiện trước mắt! 

“Người đời không biết gọi là trôi lăn.” Tức là 
không nhận ra nó, không biết nó, nên cứ trôi lăn trong 
đường sanh tỬ. Cho nên nói: Chúng ta hiện đang sống 
trong cái tâm thể này, nó sẵn sàng, nó trùm khắp mọi 


nơi, mỌi người chúng ta, mà chúng ta không thấy nó. 


Chẳng khác nào người đang sống trong không khí, lại 
quên không khí. Như con cá sống trong nước mà quên 
nước. 

Sống trong nước mà quên nước, có khác gì sống 
trong không khí mà quên không khí. Chỉ tại vì mình cứ 
nhớ những cái có tướng mạo mà quên đi cái “nó trùm 
khắp!” Tức là ở ngay nơi mình, tâm thể nó trùm khắp, 
mình lại quên nhận, lại nhận nhữỮng tướng suy nghĩ này 
nỌ, tính toán kia đây.v.v... 

Do đó nên gọi là trôi lăn, là luân hồi. Cho nên nói: 
Chỉ chắn mới biết, khó có thể lường. ChỈ người nào 
chứng được thì người đó mới biết, khó có thể lường 
nổi. Chuyện đó quá rõ, vì nó sẵn trước mắt, nhưng có 
người tìm hoài suốt đời không thấy. Bởi tìm cho nên 
không thấy, càng cố tìm càng không thấy. (vì nó là sẳn 
của mình, ở trước mắt) Như vây khó hay dễ? Tìm suốt 
đời không thấy thì đâu phải dễ. Nhưng ở trước mắt thì 
đâu phải khó. Vì ngay chỗ tìm hoài không thấy nên Ngài 
Long Uẩn nói: 

- Khó khó khó! Mười tạ dầu mè trên cây vuốt. 
Nhưng bà vợ lại nói: 

- Dễ dễ dễ, trên đầu trăm cỏ ý Tổ Sư. 

Người nói khó người nói dễ. Nên người con gái 


tên Linh chiếu nói: 


- Cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ. Đói đến thì ăn, 
mệt ngũ khò. (Dã bất nan dã bất dị cơ lai khiết phạn, 
khốn lai thùy.) 

Nhưng đối với chúng ta, (không nhận được) đói 
ăn, mệt ngủ, suốt đời chắc trôi lăn trong vòng sanh tỬ, 
biết bao giờ mới được thẳnh thơi! Đó là chỗ thật tình 
Phật Tổ muốn chỉ, điểm này thật là quan trọng! 

“Người học biết rõ việc này, vì sao không được 
Yếu chỈ mà thường nghi.” 

Nảy giờ, Ngài nói dễ, để chúng ta nhận ra cái đó. 
Giờ đây có người nhận ra rồi, nhưng họ vẫn còn nghị, 
tại sao? Bởi vì tin chưa tột, nghi chưa sâu thì chính là 
việc ấy! Bởi vì nhận ra thì nhận ra rồi, nhưng vẫn còn 
nghi? Là tâi nhận để mà nhận, nữa tỉnh nữa mê, hoặc 
nghi mà nghi chưa thật sâu, tức nhận chưa thấu đáo. 
Nếu nghi tột thì khi bỪng ngỘ cũng là ngỘ tột. Còn nghi 
không ra nghi, ngỘ không ra ngỘ, nó lừng chừng nữa 
tỉnh nữa mê, thì không khỏi còn có chỗ mập mờ. Cho 
nên tôi lập lại lời nói đầu tiên của tôi, khi mở khóa 
giảng 3 năm ở đây. Tôi nói: “Tôi dạy 3 năm, chỈ làm sao 
cho người học đủ niềm tin là được.” Đủ niềm tin là tôi 
mừng rồi. Quí vị đã đủ niềm tin chưa? Thấy coi như dễ 
mà khó. Chữ Tin ở đây, không phải tin theo kiểu Phật 
ban phước, Phật nói Kinh hay, mà tin ngay nơi mình có 


tâm thể rõ ràng như vậy. Không còn nghi ngờ gì hết. Đi, 
đứng, nằm, ngồi, gì cũng biết mình có cái đó không 
nghi, đó mới là thật tin. Còn bây giờ, nhiều khi tin, mà 
một lúc bận lo chuyện đời, rồi cũng quên mất. Quên mất 
rồi lâu lâu lại sực nhớ. Uía! Mình có cái đó, sao để cho 
nó chạy mất đi? Đó là tin mà chưa thật tin. Lại nhiều khi 
tin mình có cái đó, nhưng sống với nó cũng hơi buồn 
buồn, nên suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, do suy nghĩ 
tính toán thì thấy có được cái này, cái nọ vui hơn. Nhất 
là người tu ở chùa không lâu. Khi trước học Kinh có 
nhiều câu không hiểu, giờ đây tâm hơi yên tỉnh, nhớ lại 
câu đó liền hiểu ra, thấy hay quá, rồi cứ theo câu đó và 
suy nghĩ về câu đó mãi, lâu lâu lại nhớ câu khác rồi cũng 
nghĩ theo. v.v... 

Cứ thấy cái suy nghĩ đó là hay mà bỏ thì uống, 
không nở bổ! Đó là bệnh. Hoặc có người không nhớ 
Kinh, mà khi trước tính chuyện làm ăn øì đó, bị lung 
túng suy nghĩ không ra. GiỜ có tu chút chút nên tính cái 
gì trúng cái nấy. Rồi trở lại suy nghĩ, chuyện đó phải trả 
lời họ làm sao? v.v... 

Giờ đây tâm hơi tỉnh táo, nên liền nghĩ ra cái ý, 
trả lời như vậy là khôn ngoan lắm, nhớ câu này hoài, ôn 
tới, ôn lui cho thuộc lòng để mai trả lời với người. Như 
vậy là đã mất mình bao giờ không hay. Đó là bệnh của 


ngƯời tu, gọi là tin, nhưng chưa sâu, chưa tốt. Nếu tin 
tốt, bất cứ cái gì đến, dù hay, như nhớ một câu Kinh khi 
trước mình không hiểu, nhưng bây giờ bỪng hiểu, hoặc 
nhớ cái chuyện mà hồi trước mình suy nghĩ không ra, 
bây giờ suy nghĩ ra, thì cũng thôi bổ! Cái đó không phải 
là mình! Chỉ sống với cái chân thật của chính mình, đó 
mới là tin sâu. 

Cho nên nói: “Nếu tin tốt, nghi sâu thì chính là 
việc ấy.” Nghi đây là nói về cái nghi tình của những 
người khán thoại đầu. Nhưng nếu mình không khán 
thoại đầu mà mình nhận ra, mình tin tốt thì cũng là 
“Chính việc ấy”,tỨc là cái tâm yếu chớ chẳng có gì lạ. 

“Chẳng biết phảẩn chiếu như thế, bèn mê loạn 
không biết manh mối.” 

Người nào không biết phẩn chiếu lại như vậy, 
tức là không chịu soi lại trở lại mình, là kể mê loạn, 
không biết manh mối. 

“Giữa đường đang gặp khó khăn mỗi mệt,lại hay 
tự phản tỉnh, lại không có người thứ hai.” 

Chữ phản tỉnh ở đây tức là nhận ra. Quí vị đừng 
có nghĩ rằng: Nhìn trong ngực mình là phản tỉnh, đó là 
lầm! Có nghĩa là từ xưa đến giờ chúng ta có sáu căn 
nhƯ: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là cơn quan để tiếp 
xúc với sáu trần như: Mắt thì chạy theo sắc, tai thì chạy 


theo tiếng (thanh trần). v.v... 

Giờ đây chúng ta phẳn tỉnh bằng cách: Mắt thấy 
sắc không chạy theo sắc, nên biết rõ mình có tánh (hay) 
thấy. Tai nghe tiếng không chạy theo tiếng, nên biết 
mình có tánh (hay) nghe. Đó là phẳẩn tỉnh, tức xoay lại 
để nhận ra mình, chớ không chạy theo vật (để phân biệt 
đẹp xấu hay dổ...), thì nhận ngay nơi mình không có 
người thứ hai. Biết không có ngươi thứ hai, thì còn gì 
nói là mỗi một. 

“Đã nói là việc này thì đâu lại có biết.” 

Việc này tức là việc của mình rồi, đâu có biết 
mình nữa. Vì vậy, chính đó là cái tự mình nhận ra thôi, 
không có phân biệt để mà biết, như biết các sự vật bên 
ngoài. 

“Biết là vọng lự thì việc này cũng chẳng mất.” 

Cái biết mà phân biệt sự vật, thì cái biết đó thuộc 
về vọng lự. Tuy nhiên khi vọng lự nó dấy lên để phân 
biệt sự vật thì chính cái, “biết việc” này, là tâm thể, tâm 
thể đó vẫn không mất. Cũng như khi sóng ầm ầm dưới 
biển, mà nước có mất đi đâu không? 

Sóng đầy cả mặt biển, sóng vẫn đủ trong mặt 
biển, đâu phải có sóng mà mất nước. 

“Đạo chẳng bởi nói với chỉỈ, rồi sau mới hiểu, bởi 
vì thể nó tự thường bày.” 


Bây giờ Ngài nói về tâm thể, đó tức là đạo. 
Thường thường chúng ta không hiểu, tưởng đạo là khác 
tâm là khác. Nhưng sự thật đạo đây là chỉ cho cái tâm 
thể của chính mình. Đạo đó không phải do chỈ hay nói 
rồi sau mới có, mà nó hằng hiển bày ngay Ở nơi mọi 
người chúng ta. Cũng như, hiện giờ chúng ta đang Ở 
trong không khí, chúng ta đang hít thở không khí, nhưng 
vì công việc đa đoan, nên chỉ nhớ công việc, mà quên 
mình đang sống nhờ (mượn) hít thổ không khí. Nhờ có 
người nào nhắc cho chúng ta nhớ, tức thì ta sực nhớ lại 
mình ta hít thổ không khí (vay). Vậy không khí đó, mình 
mới hít thở, hay nó đã sẵn có, nhưng mình tự quên, chớ 
không phải đợi chỈỉ mới có, đợi nói mới có. Tâm thể 
cũng vậy, vì chúng ta sỐng trong đó mà quên, nên khi 
nhắc, hay chỉ, liền sực nhớ lại. Nhận ra, đó gọi là thấy 
đạo, hay ngộ đạo. Vậy đạo không phải mới thấy, không 
phải mới ngộ, mà sẵẳn ở bên chúng ta. Do đó đức Phật 
thành Phật rồi Ngài nói: “Tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh.” Tức là có đó sẵn rồi. Vì vậy nói: “Ta là Phật đã 
thành, các ngươi là Phật sẽ thành.” Đã có cái đó thì chỉ 
cần một phen nhớ lại liền được, đâu có xa, đâu có nhọc? 
Nhưng chúng ta lại không chịu nhớ. 

Ví dụ: Sáng ăn ít cơm cháo rồi giác cuốc ra đồng, 


hoặc công tác gì đó. Hết giỜ công tác, vào tắm rửa xong, 


nấu cơm ăn nghĩ một chút, chiều thức dậy cũng làm như 
vậy. CỨ ngày này, qua ngày kia làm mãi bấy nhiêu việc, 
mà chưa từng nhớ đến mình đang thở, hoặc có nhớ thì 
chỉ nhớ thoảng qua, khi nào có dịp thong thả ngồi yên. 
Còn không cứ nhớ cái này chưa làm xong, cái kia chưa 
làm xong. v.v... Vì nhỮng việc chung quanh mà quên mất 
không khí mình đang sống. Cũng vậy, tâm thể nó hiện 
sẵn Ở ngay chúng ta, trùm khắp chúng ta mà chúng ta vì 
cứ nhớ việc nỌ, việc kia. Ngày nay đặt ra bao nhiêu vấn 
đề phải giải quyết, ngày mai bao nhiêu vấn đề phải 
thanh toán cho xong... Cuối cùng quên mất tâm thể của 
chính mình. Do đó mà luân hồi. Quí vị thấy mình có phải 
như vậy không? Tối ngồi lại, lại nhớ mai làm việc gì? 
Rồi phải đi đâu? Phải tính cái gì? Đến sáng mai ra thực 
hiện được việc này, lại tính qua việc kia. Chiều lại tính 
xem còn đọng lại bao nhiêu vấn đề mới? Cho đến khi 
mệt nằm ngủ, trong giấc ngủ cũng tính toán, thức dậy 
tính tiếp. Cứ như thế tính mãi, mà có cái tâm thể sẵn có 
nơi mình thì không bao giờ nhớ! Thật là đau khổ! Đau 
khổ chính là chỗ đó! 

Cho nên chúng ta phải khéo nhận ra, cái quan 
trọng nơi chính mình. Ở trong nhà thiền thường hay ví 
dụ, cái tâm thể của mình chẳng khác nào như thân này 
sống nhờ không khí, không có một giây phút rời không 


khí; vậy mà ít ai để ý đến cái hít vô, thở ra của mình, lại 
cứ nghĩ chuyện này làm chưa xong, chuyện kia thế nào... 
Tại sao, cái mà mình sống nhờ nó, lại không nhớ, lại 
nhớ những cái do mình tạo ra, những cái đâu đâu như đồ 
đạt, sự nghiệp, của cải, con cái... có phải chuyện quanh 
quanh, quẩn quẩn trong vòng đau khổ hay không? Như 
vậy, thì ai cô phụ ai? 

Vì vậy, câu chuyện Quốc sư Huệ Trung. Một 
hôm gọi thị giả Ứng Chơn; Ứng Chơn ứng thỉnh đáp: 

- Dại 

Ba lần gọi. Ứng Chơn ba lần dạ! Quốc Sư Huệ 
Trung trách đệ tử: Ngươi cô phụ ta rồi! 

Thị giả Ứng Chơn kêu đâu dạ đó! Sao Huệ Trung 
bảo là cô phụ? Có nghe tức có biết ( biết tỨc giác), 
nhưng Ứng Chơn quên chạy theo tiếng (thinh trần) 
không nhận ra mình có tâm thể, nên Ông thầy bảo là cô 
phụ! Vì vậy ở đây nói: “Biết là vọng lự thì việc này 
cũng chẳng mất”, rõ ràng như vậy! 

“Đạo chẵng bởi nói với chỉ rồi sau mới hiểu, bởi 
vì nó tự thường bày. Nói chỈ là phương tiện của đạo. 
Người dùng nó để tỈnh ngộ cũng là lối tể tạm thời thôi. 
Hoặc nhơn nói mà chứng, nhơn chỉ mà nhập, hoặc tự 
chạm biết để trở về, trọn không có việc khác. Đến tận 
nguồn tâm là dừng.” 


Trong ba trường hợp, nghe thiện tri thức nói mình 
chứng nhận được, hay nhân thiện tri thức chỉ mình ngộ 
nhập, hoặc là đối cảnh rồi bất thần mình tỉnh ngộ (như 
trường hợp Ngài Linh Nguyên thấy hó đào nổ rồi chợt 
ngộ), là trường hợp tự chạm biết, mà trở về không có ai 
chỉ. Ba trường hợp tuy khác nhau, nhưng đến chỗ đó 
rồi, trở về tận nguồn tâm là dừng. Nghĩa là trở về nguồn 
tâm rồi không còn đâu khác nữa. 

“Có người nói: NgỘ rồi mới tu. Đây thuộc về 
môn đối trị. Tuy nhiên thiền môn cũng cho chánh tri kiến 
để trị nó. Nếu luận người đương thời tức chẳng phải 
như thế. Phải nói: “Phật đạo dài lâu, hằng chịu siêng 
năng lao khổ, mới có thể được thành. Dài suốt ba đời 
phàm thánh, nên nói: “Phật đạo dài lâu”. Chẳng khởi 
thấy khác, chưa từng trái bỏ. Nên nói: “Hằng chịu siêng 
năng khổ nhọc”. Tột cùng không có pháp khác. Nên nói: 
“Mới có thể được thành”. Đây là việc của Đại trượng 
phu.” 

Ở đây Ngài giải thích về lối nói: “Có người nói, 
ngỘ rồi mới tu, cái lối nói đó cũng là lối nói đối trị thôi.” 
Tại sao lại nói như vậy? Tại vì đa số người tu chúng ta 
cứ tin thôi. Nghe nói, đạo hay thế này, thế kia, Phật nói 
đnøs thế này, thế nọ... Nên mình tin mà phát tâm tu. Từ 


cái niềm tin đó mà vào đạo, chớ không chịu tỉnh giác. Do 


đó chư Tổ nói: “Cần phải ngộ rồi mới tu” là như vậy. 


PHẦN 4 


“Tuy nhiên thiền môn cũng cho dùng chánh tri 
kiến để trị đó.” Ở trong nhà thiền, cũng có cho dùng 
chánh tri kiến để trị, tức là dùng cái tỈnh giác để trị cái 
mê lầm. Nhưng: “Nếu luận người đương thời (người 
đương thời là người như chúng ta chẳng hạn), tức 
chẳng phải như thế.” Nghĩa là không nói ngỘ rồi mới tu, 
mà phải nói: “Phật đạo dài lâu, hằng chịu siêng năng 
khổ nhọc, mới có thể được thành.” Người đương thời 
như chúng ta thì phải nói như vậy. Ở đây Ngài giải thích 
theo lý thiền câu: “Phật đạo dài lâu, hằng chịu siêng 
năng khổ nhọc mới có thể được thành.” Có nghĩa là: 
“Dài suốt ba đời phàm thánh nhất như, nên nói: Phật 
đạo dài lâu.” Bởi vì như chúng ta thấy, cái tâm thể này 
nó không bị hạn cuộc trong thời gian. Sở dĩ có ba thỜi: 
Quá khứ, hiện tại, vị lai là chúng ta căn cứ trên thời gian 
sinh diệt mà nói. Tâm thể thì nó không mắc kẹt trong 
thỜi gian, cho nên nói: ”Phật đạo dài lâu.” Nghĩa là nó 
thấu suốt cả ba thời, không bị chi phối, phàm và thánh 
đều là nhất như. Vì tâm đó không có đối đãi, không có 
hai (nên không có chia ra, đây là Phàm, kia là Thánh). 
Chẳng hạn chúng ta, đối với Phật thì chúng ta là Phàm, 


Phật là Thánh. Đó là đứng về mặt đối đãi, mê ngỘ mà 
nói. Phật vì ngộ được tâm thể, nên gọi Ngài là Thánh, 
chúng ta vì quên tâm thể ấy nên gọi là phàm. Nhưng thật 
ra tâm thể ấy, không có phàm, cũng không có thánh. 
Nhưng giờ đây chúng ta muốn làm thánh thì sao? Chỉ 
một việc hết sức đơn giản là nhớ thôi. Vì chúng ta 
không phải trèo non, lội biển nhọc nhẳn, mà chỈ có một 
việc nhớ, nhớ là thánh, quên là phàm, nhớ là ngỘ, quên 
là mê. Vậy chúng ta nhớ cái gì? Nhớ mình có tâm thể. 
Còn quên cái gì? Quên tâm thể, chạy ra ngoài. Cho nên 
chữ mê, ngỘ thực ra rất đơn giản. Vì chúng ta thường 
hay quan trọng nó, nói ngỘ là phải ngộ được cái gì? Và 
mê là mê cái gì? Nó dầy đặc mà mình không hiểu? 

Ở đây, mê chỈ có nghĩa là quên. Như trong Kinh 
Pháp Hoa nói: “Có người có hòn ngọc quí, ở trong chéo 
áo mà quên, nên phải lang thang đi xin ăn nơi này, nơi 
nọ chịu nhiều khổ sở. Đến khi gặp người bạn chỉỈ cho, 
liền biết là có hòn ngọc quí cất trong áo, tức là người đó 
nhận ra mình có hòn ngọc quí, từ đó về sau không còn 
phải đi xin ăn đói khổ nữa. 

Chúng ta bây giờ cũng vậy. Ai ai cũng có tâm thể 
đó, nhưng quên đi, nên cứ chạy theo vọng tưởng sinh 
diệt, duyên theo sáu trần nó cứ cuốn chúng ta đi nơi này 
nơi kia, gọi đó là luân hồi. ChỈ khi nào chúng ta sực nhớ 


lại, không chạy theo vọng tưởng, sáu trần, hằng sống 
với cái tâm thể, thì đó là đạo. Còn quên nó để chạy theo 
vọng tưởng, duyên theo sáu trần, đó là mê. Nói thì hết 
sức đơn giản, tưởng chừng trong chốc lát chúng ta giải 
quyết xong! Tuy nhiên, đến khi thực hành thì quả thật 
cay đắng, phải vậy không? 


Bởi gì chúng ta quên lâu đời quá, quên nó để chạy 
theo những cái rất tầm thường ở bên ngoài, nhưng mình 
cứ chạy theo mãi. Thật tình nếu chịu khó ngẫm nghĩ kỹ 
chúng ta sẽ thấy: 

Buổi sáng ta ăn lót lòng, và làm vài công việc đến 
trưa. Trưa vào nấu cơm ăn xong, nằm nghĩ một chút đã 
đến xế chiều. Tiếp tục công việc, rồi nấu cơm ăn là đến 
tối. Đêm nghĩ một giấc thức dậy là sáng. Hết sáng đến 
tối, tối đến sáng như vậy... Rồi chính trong cái sinh diệt 
triền miên đó, mình lại đặt điều kiện này điều kiện kia, 
chớ không bao giỜ có niệm tỉnh giác. Nào biết đâu, thời 
gian rất là chóng vánh! Chăngr hạn như những vị 6, 7 
mươi tuổi. Giờ sực nhớ lại 6, 7 mươi năm qua nào có 
xa xôi gì đâu? Những cái đó nó cứ trôi qua, trôi qua trong 
chốc lát. Như vậy, mà mình thì ngày nay mong ngày 
mai, ngày mai làm sao sáng sủa hơn ngày nay. Rồi mong 
năm này sáng sủa hơn năm ngoái. Chúng ta cứ sống với 
những cái gì ở bên ngoài, mà quên mất mình, quên lững 
đi, chớ không nói là quên chút ít. Cho nên Phật nói, Ngài 
thấy chúng sanh đáng thương là ở chỗ đó! Nếu chúng ta 
không có tâm thể, hoặc phải tạo ra một cách cực khổ, và 
mình tạo không được thì không biết làm sao, còn nó rõ 
ràng mà bỏ quên đi để chịu khổ, thỬ hỏi không đáng 
thương sao được? Đáng thương là tại vì nó có, mà 


chúng ta lại quên đi. Tuy quên mà đi đến đâu cũng mang 
nó theo, nhưng không biết đem ra dùng. Giờ đây khi 
hiểu được lẽ này thì chúng ta thấy rõ, sự tu hành của 
chúng ta chỈ là làm sao nhận ra, thấy rõ được cái mặt 
thật của chính mình (nhà thiền gọi là: Bản lai diện 
mục), để rồi từ đây về sau không còn kẹt Ở trong đối 
đãi, trong phàm thánh, mê ngỘ. Vì trên tâm thể đâu có 
phàm thánh, đâu có mê ngỘ? 

“Chẳng khởi thấy khác chưa từng trái bỏ.” 

Nghĩa là bây giờ, lúc nào chúng ta cũng nhận ra 
mình, và hằng sống trong cái đó và không chạy theo cái 
khác, đó là không thấy khác, đó là chưa từỪng trái bỏ. 
Nên nói: “Hằng chịu siêng năng khổ nhọc.” 

Muốn hằng sống trong thể đó thì cũng phải lâu 
mới được. Vì vậy nên nói: “Người mà khi đi, đứng, 
nằm, ngồi đều không có niệm khác, người đó gọi là 
thấy tánh.” Không phải chúng ta ngày đêm lạy Phật thật 
nhiều gọi là thấy tánh. Thấy tánh là suốt ngày đêm 
không để cho các niệm khác dấy lên, hằng sống với cái 
chân thật của chính mình. 

“Tột cùng không có pháp khác nên nói: “Mới có 
thể được thành.” 

Nghĩa là khi đến chỗ tột cùng, thì chỈ có tâm thể 
đó , chớ không có pháp nào khác, không có quả vị nào ai 


đem đến cho mình. 

“Đây là việc của Đại Trượng Phu.” 

Người nhận được sống được là Đại trượng Phu 
chớ không phải là kể tầm thường. 

“Người không biết đi hỏi, liền y nơi đó mà đáp. 
Chẳng biết bèn tự hỏi thì ông muốn đáp cho ai? Người 
không biết đáp, liền y lời nói khởi kiến giải. Chẳng biết 
bèn tự đáp thì ông có chỉ thú gì? Cho nên nói: Thảy là 
Ông, khéo xem, khéo xem!” 

Đoạn này thật là khó hiểu! Nếu người không biết 
được tâm thể của mình, rồi đi hỏi kể khác. Người đó 
nói y theo câu hỏi của mình, mà đáp lại cho ngƯỜi. 

Đó là trường hợp người không biết chạy theo bên 
ngoài để hỏi. Còn bây giờ Ngài nói chẳng biết, bèn tự 
hồi thì ông muốn đáp cho ai? Nếu mình chạy theo bên 
ngoài để hỏi, thì đã có người hỏi và người đáp, rõ ràng 
là có hai, tức thuộc Ở ngoài. Thực tình nếu không biết 
thì mình tự hỏi lấy mình, tự vẫn lấy mình, như vậy còn 
có ai hỏi? Ai đáp? Cho nên nói: Đáp cho ai? 

“Người không biết đáp, liền y lời nói khởi kiến 
giải, chẳng biết bèn tự đáp thì ông có chỉỈ thú gì?” 

Người không biết đáp, là người khi nghe hỏi liền 
khởi cái hiểu biết phân biệt, thế này, thế kia để đáp lại 
người hỏi. Đó là khởi kiến giải. Nếu chẳng biết bèn tự 


đáp cho mình, thì còn có chỉ thú gì? Tóm lại, câu chót 
Ngài nói: “Cho nên nói thấy là ông, khéo xem! Khéo 
xem!” 

Như vậy đoạn này Ngài nói, nếu chúng ta không 
biết thì nhận nơi mình, ta vẫn nơi mình mà biết. Còn 
nếu chúng ta biết đáp thì cũng tự thầm đáp, để xoay lại 
mình, chớ đừng có chạy theo câu hỏi của người mà suy 
nghĩ, tính toán. Thế mới không bị mắc kẹt, các ý nghĩ 
khác ở bên ngoài, mà hỏi và đáp đều chính nơi mình hết. 
Cho nên, trong nhà thiền thường dùng những câu nói 
như vẫn tức là đáp. Khi hỏi tức là đáp. Tại sao khi hỏi 
là đáp? Và hỏi là hồi cái gì? Phải chăng hỏi đạo? Hỏi 
Phật? Hồi Tâm? Đạo Phật ở đâu? Rõ ràng ở ngay đầu 
câu hỏi đó, đã có đạo, đã có Phật rồi! Vậy mà mình cứ 
chờ người khác đáp, rồi bám theo cái đó mà suy nghĩ, 
cuối cùng chấp lấy chỗ kiến giải, cho là của mình. Thật 
đáng hổ thẹn thay! 

Cho nên người biết hồi là hồi ngay nơi mình, vừa 
dẫy niệm lên biết đầu cái niệm ấy là gì? Tự nhiên sẽ 
thấy! Trái lại, nếu dấy niệm chạy theo ra ngoài hỏi, chờ 
người đáp rồi suy nghĩ, đó là mắc kẹt. Đến người đáp 
cũng vậy, khi người hổi, mình đáp, thì cũng đáp cho 
khéo, để cho họ xoay lại họ, mình xoay lại mình, đó mới 
là đáp đúng. 


Chính chỗ này nên quí vị thấy, trong nhà thiền 
nhiều khi có những hành động lạ lùng. Chẳng hạn như 
hỏi: “Thế nào là câu cứu cánh.” Vị Thiền Sư chỈ ngồi 
làm thinh. Đó là đáp hay không đáp? Đáp đó là dùng cái 
gì đáp? Tức là trở lại mình. Bởi vì cái cứu cánh là cái tự 
mình nhận, tự mình thấy trước khi vọng tưởng chưa 
sanh, nên hồi: “Thế nào là cứu cánh?” chỈ ngồi làm 
thinh. Nếu người không hiểu thì thôi, còn nếu khéo thì 
nhận ra ngay, vì trong cái làm thính đó đã chỉ cái cứu 
cánh rồi. Đó là đáp để trở về mình, và người hỏi kia, họ 
cũng trở về họ. Đây tôi dẫn thêm một câu chuyện: 

Có một Thiền sư một hôm hỏi thị giả: 

- Oâng họ gì? 

Thị giả đáp: 

- Con đồng họ với hoà thượng. 

Vị Thiền Sư lại hỏi: 

- Ta họ gì? 

Chúng ta ai trả lời dùm câu hồi đó xem? 

Thị giả thưa: 

- Đầu câu nói đó là gì? 


Thật là câu nói khéo làm sao! Đầu câu nói đó là 


VỊ Thiền Sư hỏi: 
- Ngươi từng học ở đâu? 


Thị giả thưa: 

- Không có chỗ khác! 

Vậy ông Hòa Thượng họ gì? Nghe câu chuyện 
như là nói đùa mà thật thấu đáo. Nếu thị giả không trả 
lời như vậy, mà nói: Thưa Hòa Thượng con họ Nguyễn, 
họ Lê gì đó... Thì chắc là nguy! Hỏi: “Đầu câu nói là gì? 
Tức vị Hòa Thượng kia đã biết họ của Ông thị giả rồi. 
Nghĩa là chú đồng họ với ta. Đó là những cái khéo của 
nhà thiền, mà người ngoài (ngoại cuộc) có về lạt lẻo 
làm sao! Nhưng thật tình nó rất thâm thúy! Chính lối đáp 
như vậy, mới thật là cái hổi đáp trở về mình. Còn chúng 
ta cứ nghe hỏi rồi đáp, không khéo là hồi đáp theo phân 
biệt của ý thức. Vì vậy nên Ngài nói: Thấy là ông, khéo 
xem! Khéo xem. Tức là cái gì cũng xoay về chính mình. 
Trong Kinh Lăng Nghiêm đâu chẳng nói: “Nhược năng 
chuyển vật, tức đồng Như Lai.” Nghĩa là, ngƯời nào 
chuyển được vật, thì người đó đồng với chư Phật. Cũng 
như Lục Tổ nói: “Người chuyển Kinh và người bị Kinh 
chuyển. Như câu chuyện Ông Pháp Đạt tụng kinh Pháp 
Hoa ba ngàn bộ, mà không hiểu chỉ thú của Kinh, như 
vậy là bị kinh chuyển. Còn giờ đây biết chuyễn được 
Kinh thì đó là người thấy đạo. Do đó, bao nhiêu lời Phật 
dạy là để thấy lại mình, nhưng chúng ta không chịu 
thấy, mà cứ cho lời Phật nói thế này là hay, thế kia là 


tuyệt diệu... Rồi suy nghĩ hoài câu nói đó, đến nỗi chưa 
bao giờ thấy được mình. 

Không thấy được mình thì dù lời Phật nói có hay 
thế mấy đi nữa, cũng là của báu thiên hạ (Thiền Sư nói: 
Mặc áo nhà bên cạnh), không phải của báu nhà mình. 
Nên nhân lời Phật nói mà thấy được mình, đó mới thật 
là chuyển Kinh. Cũng như chúng ta thấy sự vật, chúng 
ta nghe tiếng. v.v... Tất cả sau trần đối đãi bên ngoài ta, 
nhưng mỗi cái thấy, cái nghe chúng ta đều xoay trở lại 
mình nhận rõ nơi mình, thì đó gọi là chuyển vật, là đồng 
với chư Phật. 

“Hoặc có người bảo: từ trước cổ nhân Phật Tổ 
chỈ bày ngôn giáo, lưu bố thế gian, mỗi mỗi phân minh. 
Cớ sao đều nói là “tự mình”, đâu không phụ lòng từ bi 
của Thượng Tổ, chư Thánh nhọc nhẳn dạy bảo?” 

Đến đây Ngài đặt nạn vẫn. Ngài nói: có người 
hồi; từ xưa đến giờ Phật Tổ đã chỉ dạy, bao nhiêu Kinh 
điển rõ ràng, truyền bá đầy đủ trên thế gian rành rễ. GiỜ 
đây cái gì Ngài cũng bảo là “tự mình.” 

Như vậy có phải Ngài phụ lòng chư Phật, chư 
Thánh hay chăng? Ngài đáp: 

“Tôi thuận theo tông thú của Phật TỔ, chính Ông 
phụ lòng từ bi của chư Thánh trước, chớ tôi đâu có phụ. 
Tâi sao? Nếu nói có sở thuyết, tức là chê bai Phật, Tổ. 


Ông chớ nên làm người rốt sau đoạn hạt giống Phật. 
Nếu chẳng đến nơi mình biết trở về, thì việc làm đều 
thành hư ngụy. Dù Ông nhớ được như hà sa, hiểu được 
như trần mặc ở nơi mình nào có ích gì? Cho nên nói: 
“đem cái nghe nhớ lại chư Phật, sao chẳng nghe lại tánh 
nghe, cầu tướng ở bên ngoài, cùng ông đâu dính dáng øì. 
Có một vị tôn túc bảo: nay ta đáp ông một câu, mà tiến 
được, vẫn còn đôi phần so sánh. Nếu Ông chẳng hội, 
Lão Tăng thành vọng rồi.” 

Đoạn này Ngài nói thật rõ, tại sao chúng ta phải 
trở về mình như câu hỏi trên. Nếu cái gì chúng ta cũng 
nói trở về mình. Như vậy là chúng ta đã phụ lòng chư 
Phật chỈ bảo. Nhất là đức Phật A Di Đà đang đưa tay 
đón tiếp chúng ta (nghĩa là Ngài sẵn sàng đón tiếp chúng 
ta, mà chúng ta không chịu đưa tay cho Ngài dìu, thành 
ra như vậy mình đã phụ Ngài sao?). nhưng ở đây Ngài 
Phật Nhãn nói lại: “Đó là Ông phụ, chớ không phải ta 
phụ.” Tại sao Ngài trả lời như vậy? Vì “nếu có sở 
thuyết (chỗ nói) tức là chê bai Phật, Tổ.” Trong Kinh 
Kim Cang Phật nói: “nếu nói Phật có thuyết pháp tức là 
chê bai Phật.” Như vậy nói có sở thuyết, tức có cái bị 
nói, Ông chớ nên làm người, rốt sau đoạn hạt giống 
Phật.” Nghĩa là Ông chớ làm chớ làm cái kể sau cùng 
dứt hạt giống Phật. Bởi vì lời của chư Phật nói ra, cỐt 


chỉ chúng ta ngỘ tâm thể của mình, chớ không phải để 
nói thành câu hay, lời khéo cho chúng ta học thuộc. Thế 
nhưng chúng ta thường hay bị mắc kẹt ở lời Phật nói, 
không chịu nhận nơi mình. Do đó Phật nói Kinh suốt 49 
năm, mà sau cùng Ngài kết luận một câu: “Ta chưa từng 
nói một chữ,” để thấy rằng có nói đó chỈ là phương tiện 
tạm thời, chớ không phải cứu cánh chơn thật. Cái thật 
chính là trở về nơi mỗi người chúng ta, nên nhận ra 
được nơi chính mình. Nếu không như vậy, chính chúng 
ta đã tự đoạn hạt giống Phật của chính mình, chớ không 
ai khác. 

“Nếu chẳng đến nơi mình biết trở về, thì việc 
làm đều thành hư ngụy.” Nếu chúng ta không trở về nơi 
chính mình, thì những việc làm của chúng ta nhƯ: gõ 
mổ, tụng Kinh, niệm Phật. v.v... là cầu những cái bên 
ngoài (tức những cái đó) đều là hư ngụy. Như vậy, cái 
chính yếu, cốt phải trở về mình. Thế nên, chúng ta ngồi 
thiền là để làm gì? Là không chạy theo vọng tưởng. Nếu 
ngồi mà mong thấy Phật, thấy tướng hào quang... đó là 
mong những cái bên ngoài, đó cũng là hư ngụy, mà chạy 
theo cái hư ngụy tức đã là tà. Vì vậy cho nên nói: “Dù 
Ông nhớ được như hà sa (nhớ Kinh, nhớ lời Tổ nhiều 
nhƯ cát sông Hằng), hiểu được như trần mặc (hiểu 
Kinh, hiểu lý nhiều như bụi mực), nơi mình nào có ích 


gì? Nghĩa là nếu chúng ta hiểu nhiều, nhớ nhiều. Nhưng 
chính nơi mình nào có ích gì? Chính Phật đã từng trách 
Ngài A Nan trong Kinh Lăng Nghiêm: “Dù cho Ông đa 
văn, học thuộc lòng ba tạng Kinh của chư Phật, không 
bằng một ngày Ông thật hành tu để thấy đạo.” Tức là 
mỘt ngày mà chúng ta tu, chúng ta sống thật với mình, 
còn quí hơn thuộc lòng ba tạng Kinh Phật. 

“Cho nên nói: đem cái nghe nhớ lại lời chư Phật, 
sao chẳng nghe lại tánh nghe?” Câu này trích lại trong 
Kinh Lăng nghiêm: “Tương văn trì Phật, Phật hà bất tự 
văn văn”. Nghĩa là đem cái nghe mà nhớ lời chư Phật, 
sao chẳng nghe lại tánh nghe của mình. Bởi chúng ta có 
cái bệnh, nghe câu nào trong Kinh nói hay thì nhớ cho 
thuộc, mà không chịu sống lại tánh nghe hằng có của 
chúng ta. 

“Cầu Phật có tướng ở bên ngoài, cùng Ông đâu 
có dính dáng.” Câu này trích Ở trong lời các TỔ nói. 
Nghĩa là chúng ta đã có Phật mà không biết trở về, lại 
cứ cầu Phật ở bên ngoài như Phật Thích Ca, Phật A Di 
Đà. v.v... vậy Phật ở bên ngoài đâu làm cho mình trở về 
được? Muốn trở về, phải là chính mình chớ không ai 
khác! Vậy nên Ngài dẫn “Có vị Tôn túc bảo: nay ta đáp 
Ông một câu cũng chẳng khó, nếu Ông ngay một câu mà 
tiến được, vẫn còn đôi phần so sánh.” Bởi nếu chúng ta 


nhân câu nói của vị đó mà có tiến, có hiểu thì cũng vẫn 
còn trong vòng đối đãi, so sánh. Lại “nếu Ông chẳng hội 
thì Lão Tăng trở thành vọng rồi.” Còn nếu chúng ta 
không hiểu thì đó cũng là lời nói rỗng, vô ích. 

Nói tóm lại, chúng ta phải thấy rằng, học đạo gốc 
là trở về mình. Nhưng bây giờ chúng ta và Phật tử học 
đạo như thế nào? Trở về mình hay chạy ra bên ngoài. 
Gần hết 90% là chạy ra ngoài. Nghe nói Ở đây, kia có 
thầy bói giỏi, tức liền đi đến để xem. Nghe đằng nọ có 
øò mối nổi lên giống hình Ông Phật liền tới lễ. v.v... Cứ 
như vậy mà chạy ngược chạy xuôi tìm Phật. Cuối cùng 
Phật ở đâu không thấy, mà Phật chính mình thì đành 
quên mất tự lúc nào. 

“Học Giả thời nay đua nhau, lấy hồi đáp làm quan 
yếu trong Thiền Tông, chẳng biết là tâm thủ xả khởi 
tưởng. Than ôi cái học đến lý, đến sự đều là lối nói của 
người gần đây, dù có chút ít nhận hiểu cũng chưa được 
thôi dứt. Đâu chẳng nghe nói: Đạo Niết bàn dứt bặt nghĩ 
lường. Phải biết thẳng thắn tự kiểm điểm mới được.” 

Ngài nói rằng nhiều người cho hỏi đáp là chỗ 
quan yếu của người học Thiền. Nhưng thật ra đó cũng 
là tâm thủ xả. Vì nếu người đáp hay, thì ta cũng chấp 
vào câu đáp để mà nhớ, còn người đáp dở thì chúng ta 
chê. Như vậy cũng còn là cái tưởng thủ xả thôi. Cái học 


dẫn đến lý, đến sự, là người học thì chia ra đây là sự, 
kia là lý, lý khác, sự khác. Cái đó đều là lối nói của 
người gần đây. “Và có nhỮng người như vậy, dù có 
chút ít nhận hiểu, cũng chưa được thôi dứt.” Vì sao? Vì 
chúng ta còn kẹt trong cái suy tư, phân biệt. “Đâu chẳng 
nghe nói, Đạo Niết bàn dứt bặt nghĩ lường.” Nếu chúng 
ta còn suy nghĩ, dù suy nghĩ cái hay như Niết bàn, như 
Phật chăng nữa, thì cũng chỈ là Niết bàn tưởng, Phật 
tưởng mà thôi. ChỈ khi nào chúng ta không nghĩ, không 
tính toán đó mới thật là đạo Niết bàn. “Phải biết thẳng 
thắn, tự kiểm điểm mới được.” Do đó mà chúng ta phải 
thẳng thắn, nhìn lại mình để kiểm điểm nơi mìnhthì mới 
thấy được Niết bàn. Còn nếu chúng ta cứ chạy ra ngoài, 
theo cái bên ngoài thì ắt không bao giỜ thấy. 

“Người do mê tâm nên tìm đạo, bèn đến trong núi 
rừng cầu gặp thiện tri thỨc, cho là riêng có cái đạo, có 
thể khiến người được an lạc. Họ không biết nghiên cứu 
trở lại, chằm chỗ mê hạ thủ công phu là tối đệ nhất. 
Nếu không đến được chỗ mê này, dù vào núi rừng 
không trở lại, cũng uổng công mà thôi. Chỗ mê cũng rất 
dễ nói mà khó vào. Cho nên Tiên Đức nó: “khó tin, khó 
hiểu!” lại bảo đây là nói đạo của Tông Đốn. Nói phẳn 
chiếu vốn là lời tẩu tác, huống là chẳng như thế. Người 
đời sau, bèn dùng lời trên làm bình thường vô sự, một vị 


chơn thật. Đây là chỗ không rõ của kẻ hậu học, ăn mặc 
chẳng xét.” 


PHẦN 5 


“Người do mê tâm nên tìm đạo.” Vì chúng ta 
quên tâm, cho nên mới đi nơi này, nơi kia để học hỏi tìm 
đạo. “Bèn đến trong núi rừng cầu gặp Thiện tri thức. 
Cho là riêng có cái đạo, có thể khiến người được an 
lạc.” Là cầu người này, người kia chỉ cho mình cái đạo 
được an lạc. Mà họ không biết tự nghiên cứu lấy cái 
chỗ mê của mình dể hạ thủ công phu. Ngay chỗ mê đó 
là tối đệ nhất. Bởi vì ta mê nên không thấy đạo. Vậy mê 
là cái gì? Chúng ta thử tìm lại cái mê đó coi, nó ra sao? 
Chính đây là câu then chốt của nhà Thiền. Khi Tổ Bồ Đề 
Đạt Ma sang Trung Quốc. Đến núi Thiếu Thất, ngồi 
xoay mặt vào vách 9 năm. Một hôm Ngài Thần Quang 
tìm đến hồi đạo: 

- Tâm con không an, nhờ Thầy chỉỈ cho. 

Tổ bảo: 

- Đem tâm ra ta an cho. 

Ngài Thần Quang tìm lại không thấy thưa: 

- Dạ! Con tìm tâm không đƯỢc. 

Tổ đáp: 

- Ta đã an tâm cho ngươi rồi! Và Ngài Thần 


Quang đã thấy đạo! Tổ khen Ông khá lắm (chữ Khả là 
khá), liền cho Ông pháp hiệu là Huệ Khả! 

Như vậy, thấy đạo là thấy gì? Là tìm chỗ bất của 
chính mình, chỗ bất an đó tức là mê (tìm lại chỗ mê thì 
mê hết). Cũng như chúng ta biết mình dốt, thì hết dốt, 
con nếu mình không biết mình dốt, dù có tìm học gì nữa, 
cũng là học cái dốt... 

Do đó, chúng ta muốn hết mê thì phải tìm ngay 
cái mê đó mà hạ thủ công phu. Cũng như muốn hết 
vọng tưởng, chỉ cần biết ngay cái vọng tưởng nó không 
thật, tự nhiên nó hết. Đó là cái thuật chính yếu của 
người tu Thiền. Cho nên ở đây Ngài nói là Tối đệ nhất! 

“Nếu không đến được chỗ mê này, dù vào núi 
rừng không trở lại cũng luống công mà thôi.” Nếu chúng 
ta không trở về chỗ mê đó, dù có vào trong núi rừng Ở 
bao nhiêu năm cũng luống công, nhọc sức không được 
cái gì. 

“Chỗ mê rất dễ nói mà khó vào.” Chúng ta nghe 
nói thì thấy hơi dễ, cũng như biết cái mê đó thì dễ, 
nhưng muốn hết mê ắt không dễ. Vì thế Ngài nói: “Khó 
tin, khó hiểu.” 

“Nói phản chiếu là lời nói tẩu tác, huống là chẳng 
như thế.” Thật ra, phẩn chiếu đối với nhà Thiền cũng 
chưa phải là chính yếu, vì đó còn là lối tẩu tác, tức là 


chạy ra ngoài, tạo tác ở bên ngoài. Huống nữa hiện giờ 
chúng ta tu thì cỨ buổi sáng 4 giờ thức dậy công phu, 
quét dọn, lau tượng Phật, làm ít công tác khác, chiều lại 
Tịnh đỘ... cứ lếu láu qua ngày hết buổi, hai thời công 
phu như vậy là hết bổn phận một vị Tăng, vị Ni ở chùa. 
Cho như vậy là tu, xứng đáng lắm rồi. Thế mà đối với 
trong đạo, chúng ta chưa từng có phút giây phản tỉnh, 
mà ở đây Ngài bảo, phản tỉnh vẫn còn là lời tẩu tác. Vì 
nói phản tỉnh, dường như ra ngoài rồi mới nhìn trở (lại) 
vào. Nó cũng còn hình thức, thì đối với những việc trên 
nào có dính dáng øì? Cho nên, chúng ta phải sống lại với 
mình một cách thực tế, đó mới là sống về với đạo. 

“NgƯỜi đời sau bèn dùng lời trên làm bình 
thường vô sự, một vị chơn thật.” Có người nghe nói 
phản chiếu cũng là tẩu tác, rồi không làm gì hết, bình 
thường vô sự. Nghĩa là không phản chiếu, không tu hành 
øì, cứ bình thường vậy thôi, đó là bệnh. 

“Đây lại là chỗ không rõ của kẻ hậu học, ăn mặt 
mà chẳng xét.” Cho nên chỖ này thật ra dễ mà khó, khó 
mà dễ. Chúng ta nghe nói tẩu tác, nói phản chiếu cũng là 
bệnh, rồi không làm gì hết, mặc nó ra sao thì ra, đó lại 
càng thêm bị bệnh. Thành ra chúng ta phải khéo léo, phải 
khôn ngoan mới nhận được cái chính yếu cỦa sự tu. 
Chúng ta đừng nghĩ, phẳn chiếu là cứ ngồi lại lắng nghe 


trong tim trong ngực đập, mạch nhảy. v.v... cho đó là 
phần chiếu. Phẳn chiếu chỉ là một lối nói, vốn chỉ chúng 
ta sống lại với bản tánh của mình, chớ không chạy theo 
sáu trần. cho nên nói: “Đem cái nghe, nghe lại tỰ tánh 
của chính mình, hơn là nhớ lại lời chư Phật. 

Đến đây, tôi nói một câu chuyện mà quí vị nào 
khéo thì sẽ thấy nó lạ! Như chúng ta biết, nơi thân tứ 
đại này, nhờ không khí, sự hít thở của không khí làm 
cho nhịp tim đập , đẩy máu lưu thông trong cơ thể. Đó là 
sự sống. Nếu không hít không khí vào được, tim ngừng 
đập, mạch máu dừng lại; đó là chết. Thân này hoạt động 
liền liền, mạch nhẩy, tim đập liên tục, một cái thân là 
một cái máy. Mà là máy nên khi có một bộ phận nào đó 
lọc bụi không kỹ thì bị nghẹt, tức nó bệng hoặc nhiều 
khi có thể chết. Đã là là máy thì quí vị thấy có cái máy 
nào đời đời còn hoài không? Bởi là máy nên phải có 
ngày hư củ, có ngày phải ném ra bán đồ phế thải. Vậy 
thân này cũng là máy, thử hồi chúng ta cố giữ nó lâu dài 
được chăng? 

Biết nó không thể giữ được. Vậy mà hằng ngày 
chúng ta lo cái gì? Lo cho nó no, lo cho nó ấm, nó mạnh 
khỏe là tối thượng. Ngày nay được no ấm, mạnh khỏe, 
thì lo cho ngày mai. Được ngày mai, lo đến ngày mốt, 
cứ lo như vậy mãi... 


Còn có mỘt cái không bao giờ hoại diệt, không 
bao giờ hư. Vì nó không phải là máy. Nó thật tình hiện 
hửu mà chúng ta quên, không buồn nhớ đến nó. Nó phát 
lỘ ra rõ ràng Ở tai, Ở mắt, Ở toàn thân, bao giỜ cũng có 
nó, nó không nhờ hít thở để mà sống, tự nó hiện có. Nếu 
chúng ta có phút giây nào sống được với nó, thì sẽ thấy 
thân này như là một trò chơi! Nếu chúng ta sỐng trọn 
với thể tánh đó, thì ai xin thân này, chúng ta sẵn sàng 
cho, có ngại! gì. 

Như Tổ Sư TỬ, khi Vua nước Kế Tân hỏi: 

- Ngài nói ngũ uẩn đều không, bây giờ Ngài cho 
tôi cái đầu được chăng? 

Tổ nói: 

- Cả ngũ uẩn đều không, sá gì cái đầu. Như vậy 
cái đầu cũng không phải quan trọng. Bởi gì đã sống 
được cái thật, thì cái giả có đáng gì. Cũng như cá đứa 
bé, vì chưa từng thấy chiếc vòng bằng vàng thật bao 
giÈ, nên mới quí những chiếc vòng thau của nó. Nếu nó 
biết có chiếc vòng bằng vàng, cái này chỉ là giả, thì tự 
nhiên nó hết quí. Cho nên người học đạo, sở dỈ xã thân 
này dễ dàng, là vì biết được cái thật. Nếu không, khi 
mất thân này, nhất định phải tạo thân khác, phải tìm cái 
khác để bám vào. Thế nên, cái giả mà không biết, thì 
theo cái giả đời đời không bao giỜ quên nó. Đó là chỗ 


quan yếu cỦa người giác ngộ. Nghĩa là cái thật mà 
chúng ta không biết, cái giả chúng ta lại không rõ, thì cái 
tu này không bao giờ thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh 
tỬ.. 

“Từ trước đến đây có hai thứ phương tiện: 

1.Chơn thật phương tiện nói không hở cách. 

2.Thiện xảo phương tiện: khéo ứng dụng hợp các 
căn cơ. 

Nếu từ chơn thật phương tiện được vào là chẳng 
nhờ suy nghĩ, tánh tự thầm thầm giải, hằng không có lui 
sụt, diệu dụng như hằng sa. Nếu từ thiện xảo phương 
tiện được vào thì, được an nhiên ngồi mặc áo. Về sau tự 
xem mới biết chỗ chưa đủ mà cho là cứu cánh. Hai thứ 
phương tiện này, đều là một pháp, không có thể mất 
trong chốc lát, người học phải khéo xét đó. Ngài Tuyết 
Phong dạy người: “Chớ bảo Lão Tăng không có một câu 
đến trên phần của Ông, nếu có một câu đến trên phần 
của Ông thì kham dùng làm gì?” Đây là cổ nhân bất đắc 
dĩ mà thôi. Người sau không nên hiểu ý cổ nhân, bèn cho 
rằng trên phần của chính mình, không có các thứ nói 
bàn, đây là hiểu lầm rồi.” 

Ở đây Ngài nói, chúng ta hiểu đạo do hai thỨ 
phương tiện: 

1. “Phương tiện chân thật nói không hở cách.” 


Phương tiện đầu là phương tiện chân thật, khiến 
người nhận chân được đạo hay tâm yếu, không có hở 
cách, là không có một phút giây nào bị chen lộn. 

Như trường hợp Lục Tổ Huệ Năng, khi nghe câu 
nói trong kinh Kim Cang: “Ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ 
tâm,” Ngài liền ngộ, từ đó về sau không còn hở cách 
nữa. Hay trường hợp Tổ Lâm Tế, sau khi Tổ Hoàng Bá 
đánh ba lần, Ngài đến nơi Hòa Thượng Đại Ngu, Ngài 
ngộ. Từ đó, về sau Ngài nói: “Không có một phút giây 
nào mà có những niệm khác chen vào.” 

2. “Thiện xảo phương tiện.” 

Đó là những cái thiện tri thức đánh thức cho mình 
giác ngỘ, thấy được lẽ thật. Tuy nhiên khi được rồi, sau 
cũng có lui sụt, là bởi do cái khéo của thiện tri thức mà 
mình nhận được, nhưng còn yếu. Cho nên: “Nếu từ 
phương tiện chân thật được vào, là chẳng nhờ suy nghĩ, 
tánh tự thầm giải, hằng không có lui sụt, diệu dụng như 
Hằng sa. Nếu từ thiện xảo phương tiện được vào thì an 
nhiên ngồi mặc áo, về sau tự xem mới biết, chỗ được 
chưa đủ mà cho là cứu cánh.” 

Vì chúng ta ngộ chưa xong mà lầm tưởng là 
xong. Như vậy hai phương tiện trên. Phương tiện đầu, 
sau khi được thì xem như là xong, còn phương tiện thứ 


hai được rồi mà sau mới thấy còn thiếu, chưa hoàn toàn, 


nên phải công phu nhiều nữa mới được thuần thục. Tuy 
nhiên, hai phương tiện trên công phu thì thấy dường 
như có khác. Nhưng thể tâm yếu đó, không có mất trong 
chốc lát nào. Đến đây Ngài Phật Nhãn mới dẫn câu nói 
của Hòa Thượng Tuyết Phong: "Chớ bảo Lão Tăng 
không có một câu đến trên phần của Ông, nếu có một 
câu đến trên phần của Ông thì kham dùng làm gì?” 
Nghĩa là trên tâm thể của chúng ta, không có một câu nói 
nào mà nói đến được, nhưng nếu nói được là nói cái gì 
chớ không phải nói đến tâm yếu. Vì vậy, “Nếu có một 
câu nói đến thì không kham gì được.” Do đó mỗi người 
chúng ta, hãy nhận nơi lời thiện tri thức mà biết được 
phần của mình, đừng mong Thiện tri thức chỉ đến, vì 
Thiện tri thức không thể chỉ đến chỗ chân thật đó cho 
mình. 

“Người thời nay phần nhiều đem việc xem xét 
trước mắt cho là cực tắc. Sở dĩ Ngài Huyền Sa nói với 
người: “Chổ núi sâu vắng bặt không người, đạo của 
Ông lại có chăng?” Ngộ tâm thấy tánh phải như Tuyết 
Phong, Huyền Sa, đáp trên đất thật phải như Nam 
Tuyên, Triệu Châu mới được!” 

“Nam Tuyên, Triệu Châu mới được!” 

Đến đây Ngài nói: “Người thời nay phần nhiều 


đem việc xem xét trước mắt cho là cực tắc.” Nghĩa là 


cho cái xem xét trước mắt là công thức tột cùng, là lý 
cứu cánh. Vì vậy Ngài mới dẫn: “sở dĩ Ngài Huyền Sa 
nói với người: “ChỖ núi sâu lắng bặt không người, đạo 
của Ông lại có chăng?” Nếu chúng ta cho là chỉ có đạo ở 
trước mắt, như vậy ở trong núi sâu không người nơi ấy 
có đạo không? Tâm thể nó trùm khắp chớ đâu phải hạn 
cuộc ở chung quanh chúng ta. 

Nếu chúng ta cho rằng, nó chỉ chung quanh chúng 
ta thôi thì đó là cái nhìn lầm lẫn. Cho nên nói, nơi nào, 
chốn nào, dù có người hay không người, ở đó vẫn có 
đạo. Tại sao vậy? Vì tâm thể nó trùm khắp, mà tâm thể 
tức là đạo. Vậy nơi nào lại không có đạo? Nên Ngài 
nói: “NgƯỜời ngỘ tâm thấy tánh phải như Tuyết Phong, 
Huyền Sa, còn người đạt đạo chân thật phải như Ngài 
Nam Tuyền, Triệu Châu ở trong tất cả thời đều không 
xen hở, thì mới xong. 

“Học giả thời nay chỉ lấy phương tiện của cổ 
nhân làm Thiền (tức tâm), làm đạo, không thể cùng cổ 
nhân đồng tham. Ví như người mạnh gánh nặng 120 
cân, đi qua cây cầu khỈ mà chẳng run, chẳng nghiêng. Do 
sức gì phù trì mà được như thế? Bởi kia tinh thần không 
tạp mà thôi. Kể vì đạo cũng phải như vậy. Trong Kinh 
nói: “Ví như con Sư tử chụp con Voi cũng dùng toàn 
lực, chụp thỏ cũng dùng toàn lực.” Có người hỏi: “Toàn 


lực là gì? Đáp toàn lực chẳng dối. Nếu thấy một mẩy 
lông khác nơi tâm thì tự tan thân mất mạng. Cho nên 
người đạt đạo không có cái gì là chẳng phải, lực này rất 
lớn, chỈ vì vô biên ác giác xâm lấn, khiến nên lực lượng 
có kém. Nếu không có nhiều thứ pháp vì vô biên ác giác 
xâm lẫn, khiến nên lực lượng có kém. Nếu không có 
nhiều thứ pháp 

Ở đây Ngài nói: “Người học giả thời nay lấy 
những phương tiện của cổ nhân làm Thiền, làm Đạo. 
Khi nghe cổ nhân nói một câu, hoặc có một hành động 
nào mình cho là đạo, và tưởng chừng mình đồng tham 
với các vị đó (đồng học và đồng tu). Giờ Ngài dùng một 
thí dụ: “Như có người gánh một gánh nặng 120 cân, đi 
qua cây cầu khỈ, đi thẳng thắng không run, không 
nghiên.” Hỏi ngƯỜời đó tại sao có sức mạnh như thế? 
Ngài giải thích: “Bởi vì người kia tính thần thuần thục 
không tạp mà thôi.” Vì người đó chỉ rặc ròng một màu, 
không có gì chen lẫn nên mới được như thế. Ngài nói: 
“Kể vì đạo cũng vậy, ví như con Sư tử chụp voi, nó 
dùng toàn lực.” Khi Sư tử muốn chụp voi, nó phải lấy 
hết sức mạnh của nó thì mới chụp được. Nhưng nếu nó 
chụp một con chuột thì sao? Thường chúng ta nghĩ, chỉ 
phải dùng sức nhẹ thôi. Nhưng thật ra nó cũng phải 
dùng toàn lực. Như vậy dù chụp voi hay chuột, nó đều 


dùng toàn lực của nó. Như vậy toàn lực là gì? Đáp: 
“Toàn lực chẳng dối.” Là ngầm ý vận dụng hoàn toàn 
khả năng của mình, không để một sai sót nào có thể làm 
yếu sức mạnh toàn lực đó. Và Ngài nói rằng: “Nếu thấy 
một mãy lông khác nơi tâm thì cũng tự tan thân mất 
mạng? 

Tôi nói lại đoạn này cho dễ hiểu hơn. Ở thí dụ 
đầu, sở dĩ người gánh nặng 120 cân đi qua cây cầu khỉ 
mà không run, không bị nghiêng là vì ngƯỜi đó có sức 
mạnh, và sức mạnh đó do họ đã dùng toàn sức lực của 
họ trong khi gánh qua cầu. Đến thí dụ sau, con Sư tử dù 
cho bắt chuột, thổ cũng như voi, đều phải dùng toàn lực. 
Do đó, người tu chúng ta cũng vậy khi đi, đứng, ngồi, 
nằm trong mọi trường hợp, mỗi phút giây nào chúng ta 
đều dùng toàn lực. Toàn lực chính là sống với tâm thể 
hoàn toàn (lúc nào mình cũng làm chủ), không bị một 
niệm khác chen vào. Bởi chúng ta có một niệm khác 
chen vào thì đã tán thân mất mạng. Giờ đây thử nghiệm 
lại chúng ta tu hành đã có dùng toàn lực hay chưa? Đa sỐ 
chúng ta dùng chưa hết bán phần, chớ đừng nói toàn 
phần. Cả ngày chúng ta cứ sống với những niệm, những 
tâm khác nên toàn lực của mình khuất lấp đi. Toàn lực 
đó chỈ cho tâm thể của chúng ta. Do đó mà chúng ta bị 
yếu đuối, bị khổ sở. Vì tâm lực chúng ta không có đầy 


đủ. Mà Ngài nói: “Lực này rất lớn,” nhưng “vì vô biên 
ác giác xâm lẫn nên khiến lực dụng có kém.” Lực dụng 
của tâm thể rộng lớn thênh thang, nên trong Luận Đại 
Thừa Khởi Tín gọi là thể đại, tướng đại, dụng đại. Nó 
to lớn như vậy. Nhưng vì những ác giác, hay nói gọn 
hơn là vô biên vọng tưởng ngoa xâm lấn mái nên khiến 
cho lực dụng phải yếu kém. Cho nên chúng ta khi tu cứ 
nghĩ rằng phải có suy nghĩ, có tính toán thì mới khôn 
ngoan. Nhưng thật sự, chính ngay khi không có những 
vọng tưởng, đó là chúng ta đã dùng toàn lực. Mà toàn 
lực đó mới to lớn vô ngần, nên diệu dụng vô lường. 
Còn niệm nghĩ tính của mình nó bé nhỏ theo từng cảnh, 
tỪng việc và tâm niệm vọng tưởng, tâm mình duyên theo 
đó mà hiện hình. Tuy chỈ tâm vọng tưởng , mà chúng ta 
còn chế được những cái diệu dụng phi thường,như chế 
bom nguyên tử, phẳn lực cơ... Huống nữa là chúng ta 
sống với tâm chân thật kia, thì lực dụng của nó biết 
chừng nào! Vì vậy ở đây Ngài nói rõ thêm. “Nếu không 
có nhiều pháp khác, trạng khác, duyên khác, niệm khác 
thì tùy tâm biến chuyễn tự tại vô ngại.” Sở dĩ chúng ta 
không được tự tại vô ngại là vì chúng ta bị các thứ pháp 
khác, các trạng thái, các duyên, các niệm khác chi phối 
chúng ta. Nếu như không có các thứ pháp khác, trạng 
thái khác, niệm khác dấy lên, thì ngay lúc đó tâm thể 


chúng ta chuyến biến tự tại vô ngại. 

Tóm lại, đoạn này Ngài muốn chỉ cho chúng ta 
thấy, người học đạo, không nên lượm lặt những câu, 
những lời của cổ nhân rồi cho đó là đạo! Mà chúng ta 
phải sống thật với tâm thể của chính mình. Nếu chúng ta 
sống được với tâm thể, là chúng ta dã dùng toàn lực, tức 
là toàn sức lực của tâm thể. 

Còn bằng không chúng ta cứ để cho vọng tưởng 
chen lấn mãi mãi, là chúng ta đã bị chi phối bởi ngoại 
cảnh, và nội tâm, tâm lực do đó mà suy kém đi và chúng 
ta mất tỰ do, tỰ tại, vô ngại. Cho nên ngƯỜi nào mà 
sống được với tâm thể rộng lớn đó, người ấy mới chính 
là người tự do, tự tại. Tức là vô sự. 

“Đạo chẳng cần khổ cầu, cầu đó liền mất đạo. 
Sự không cần tiêu dung, tiêu dung thì sự có. Chẳng cần 
tiêu dung là đạo cùng sự hội, thì sự nào mà chẳng phải 
đạo. Ví như có kể mắt sáng vào trong kho mà không 
biết phương tiện là không có đèn đuốỐc soi sáng, vào 
trong liền bị đụng u đầu, trầy tay. Như thế gọi là hang 
độc. Chớ chẳng phải kho báu. Người trí vào kho cầm 
theo đèn đuốc soi sáng, thấy các thứ báu mặc tình lượm 
lấy, lượm báu đi ra. Người tu trong 12 giờ phải dùng trí 
sáng chớ để 6 trần đụng chạm đến. 

Thửu xưa Thượng tọa Vĩnh cùng Từ Minh đồng 


từ giả Phần Dương, mà Vĩnh chưa tột chỗ diệu kia. 
Vĩnh theo Từ Minh 20 năm, trọn chưa an lạc. 

Một hôm, ngồi quanh lò lửa đêm khuya, Từ Minh 
lấy đủa gấp than, gõ trên than gỌi: 

- Thủ Tọa Vĩnh! 

Thủ tọa Vĩnh bèn quát: 

- Dã hồ tinh. 

Từ Minh bèn chỈ Vĩnh bảo: 

- Kể khờ! Lại thế ấy đi! 

Vĩnh do phương tiện này được cứu cánh, song 
vẫn bảo theo nhau. TỪ Minh ở đâu thường ra thưa hỏi. 
Những câu Từ Minh hỏi, chúng không thể đối được. 
Vĩnh tới TỪ Minh liền gật đầu hứa khả. 

Đây gọi là liều thuốc không bệnh. Học giả đương 
thời khó nhận được yếu chỉỈ kia, huống là bọn tri kiến 
hội giải Ở đời sau, do đâu nhận lãnh được việc ấy? 
Được đó phải như Vĩnh, cho thuốc thì phải như Từ 
Minh thì mới nên vậy.” 

Ở đây Ngài chỉ rõ: “Đạo chẳng cần cầu khổ” vì 
“cầu đó liền mất.” Nếu chúng ta đi tìm đạo là chúng ta 
đã mất đạo. Nên trong nhà thiền hay thí dụ: “Cởi trâu đi 
tìm trâu.” Vì đạo là gì? Là tâm thể chân thật, mà tâm thể 
đó, vừa dấẫy niệm đi tìm đã bị khuất, bị lấp rồi. Cho nên, 
chúng ta chỉ dừng, đừng cho vọng niệm dấy lên, chen 


vào, thì đạo hiện tiền chớ không đâu xa. Đến đây, Ngài 
nói về sự tướng: “Sự không cần nhọc nhẳn, tiêu dùng 
thì sự có.” Chúng ta, những người mới học đạo khi nghe 
nói, phải thấy các pháp giữa này là không, chẳng thật 
có. Như vậy thì mình mới gần được với đạo. Vì vậy 
cho nên, thấy cái gì mình cũng không chấp nhận sự hiện 
hữu của nó. Chẳng hạn như cái bàn, cái ghế, cái nhà. 
v.v... Mình đều nói không có. Tưởng chối bỏ như vậy là 
đã tiêu dung nó. Ngờ đâu chúng ta càng chối bỏ nó 
chừng nào nó càng hiện hửu chừng nấy. Thế nên người 
học đạo phải biết, phải khéo tiêu dung, trí huệ mà nhìn 
thì khi đó, chúng ta không cần tiêu dung, mà nó tự tiên 
dung. Vì vậy nên nói: “Sự không cần tiêu dung, tiêu 
dung thì sự có.” Tôi thí dụ một cái nhỏ cho quí vị thấy: 
Chúng ta có một người bạn láng giềng, chúng ta không 
ưa thích, mỗi khi nhớ đến người đó, thì chúng ta đâm ra 
bực bội, thì chúng ta tưởng như không có người đó, hay 
là người đó không ở gần mình. Nhưng khi ý mình tưởng 
như vậy, thì họ có hay không? Vì họ nên mình mới nghĩ, 
mình cố trốn tránh họ. Bởi cố trốn tránh họ nên người 
đó trở thành sự thật! Họ và mình. Giờ đây chỉ cần nhìn 
thẳng vào sự thật, hay nhìn thẳng vào nó, mà nhìn thẳng 
vào nó tức thì tỰ nó sẽ tiêu dung. Cho nên: “Chẳng cần 
tiêu dung là đạo cùng sự hội, thì sự nào mà chẳng phải 


đạo?” Giờ đây chúng ta biết rõ, người cảnh đều duyên 
hợp, mà duyên hợp thì đâu có thật. Đã không thật thì 
chúng ta muốn cho nó mất để làm gì? ChỈ cần biết rõ 
không thật thì tự nó mất, không cần phải tiêu dung. Đó 
là chúng ta đã dùng trí huệ mà nhìn thẳng vào sự thật. 
Còn muốn cho nó mất, bằng cái niệm trốn tránh, hay 
tưởng tượng như nó là không, thì càng muốn nó mất, nó 
lại càng có. Cho nên người học đạo phải thẳng thắn mà 
nhìn thẳng vào sự vật để thấy sự thật của nó (mà sự 
thật của nó là hư giả) thì sự với đạo mới hợp. Như 
chúng ta đọc Bát Nhã: “Sắc tức thị Không.” Sắc là sự, 
không là lý; lý ngay nƠi sự, sự ngay nơi lý; ngay nơi sự 
đó, đã hiển bày lý rồi, thì còn muốn tiêu cái gì, dung cái 
gì? Do đó, ở đây Ngài dùng thí dụ: “Như người có mắt 
sáng, nhưng trong nhà không đèn đuốc. Thành ra tuy mắt 
sáng nhưng trong nhà không đèn, đuốc, nên không lấy 
được của báu. Khi trở ra của báu không có mà mình còn 
có bệnh. Thế là kho báu đó đã trở thành hang độc. Cũng 
người có mắt sáng, thêm có phương tiện đèn đuốc, nên 
vào kho báu, họ biết chỗ nào có của báu và lấy đầy túi, 
trở ra an lành tự tại. Đèn đuốc ở đây thí dụ cho trí huệ. 
Chúng ta có trí huệ thì đối với đạo, không tốn công mà 
dễ đạt. Còn không trí huệ thì nhọc nhằn mà khó tìm. Đây 
là chỗ mà nhiều người không hiểu. Tôi nói lại lần nữa 


cho quí v] rõ. 


PHẦN 6 


Hiện giờ chúng ta tu có hai cách: 

Cách thứ nhất: là tin Phật, tin nơi phương pháp 
nào đó, rồi cố gắng tu, chẳng hạn như phương pháp tọa 
thiền đếm hơi thở. Ngày ngồi 6 giờ đồng hồ, đêm 6 giỜ. 
Như vậy đêm ngày 12 giờ. Nhưng công phu đó đối với 
đạo gần hay xa? Khi ngồi thì cố gắng đếm cho tâm 
nghiêm chỉnh, nhớ số rõ ràng, nhưng vẫn không thấy 
người, cảnh duyên hợp như huyễn. Do đó khi gặp việc 
không như ý, tuy cố đè mà ngôi cũng nhớ mãi, cố đè mà 
đè không nỗi. Vì còn thấy cái gì cũng thật. Như vậy tuy 
dụng công nhiều nhưng đối với đạo còn xa xôi. 

Cách thứ hai: Có người ngôi thiền ít hơn, nhưng 
họ nhìn sự vật bằng trí Bát nhã. Thấy rõ tất cả đều 
duyên hợp không thật, biết mình giả, cảnh cũng giả, nên 
không có việc øì làm cho họ bận tâm, hay quyến luyến, 
họ bỏ một cách dễ dàng. Như vậy công ít mà kết quả 
nhiều, bởi có trí huệ lớn. Qua hai thí dụ trên là: Người 
có mắt sáng vào kho báu có đèn đuốc, và người vào kho 
báu không đèn đuốc. Quí vị đã thấy rõ sự tốn công 
nhiều, hay tốn công ít của sự tu hành. 

Khi tôi giẳng Ở đây, có một sỐ người nói: “Tôi 


nói cái gì cũng không, như vậy tu ở đây là chấp lý, bổ 
sự.” Không ngờ trong suốt 49 năm đức Phật thuyết 
pháp. Ngài đã dành 22 năm để nói kinh Bát Nhã. Như 
vậy để chúng ta thấy, Bát Nhã là một thời gian quan 
trọng nhất khi đức Phật nói Kinh. Nhằm chỈ người nhận 
ra được đường lối tu hành, tức là sống với trí huệ. Có trí 
huệ thì mới gần với đạo. Giờ đây quí vị hãy thí nghiệm 
nơi mình thì sẽ thấy được tầm quan trọng của trí huệ. 
Chúng ta ngày đêm 6 thời, hoặc cố gắng tụng Kinh, 
hoặc cố gắng ngồi thiền đầy đủ. Nhưng không dùng trí 
huệ Bát Nhã để quán chiếu. Tuy công phu có nhiều, 
phước đức có nhiều, nhưng gặp cảnh thuận (thuận ý) 
chúng ta dễ xao xuyến, gặp cảnh nghịch (trái ý) dễ sanh 
các phiền não. Trái lại, nếu mỗi ngày gặp việc, mỗi lúc 
đối cảnh chúng ta đều dùng trí Bát Nhã mà nhìn, mà 
quán chiếu thì chúng thấy nó hơi nhàn. Tuy nhiên khi 
gặp việc đối cảnh, lại ít sanh phiền não. Đó là một sự 
thật. Do vậy, ở đây Ngài mới dẫn câu chuyện của thủ 
tọa Vĩnh và Ngài Từ Minh. 

Hai vị là đệ tử của Ngài Thiện Chiêu. Ngài Từ 
Minh đã ngộ đạo rồi, còn thủ tọa Vĩnh vẫn chưa ngộ. 

Khi Ngài từ Minh đi nơi khác để hoằng hóa. Thủ 
tọa Vĩnh cũng đi theo, mà ngót 20 năm vẫn chưa ngộ 


đạo hoàn toàn. 


Ở Trung Quốc vào mùa đông. Buổi tối các Ngài 
hay ngồi quanh lò sưởi để sưởi. 

Khi đó Ngài TỪ Minh lấy cây đủa sắt gấp than, 
rồi chỉ lên hòn than gỌi: 

- Thủ toạ vĩnh! Thủ toạ vĩnh! 

Tưởng Ngài TỪ Minh nói đùa nên Vĩnh liền nói: 

- Giả hồ tinh! 

Ngài TỪ Minh nói: 

- Kể khờ! (Vì chưa giải quyết xong còn đang ôm 
ấp cái nghi ngờ, chưa thấy được đạo cứu cánh, nên gỌi: 
kể khờ). L?¡ như thế ấy đi! (lại như hòn than này đi!) 

Thủ tọa Vĩnh ngay đó liền ngộ. Vậy Ngài Từ 
Minh muốn nói cái gì? Là bảo phải thấy đạo bằng trí 
huệ, chớ đừng bằng niềm tin, vì bằng trí huệ thì Ông sẽ 
được an lạc. Cũng vậy, nếu chúng ta đến với đạo bằng 
niềm tin. Nghĩa là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, rồi cố 
gắng y nơi đó tu thì phước chúng ta có. Nhưng với đạo 
khó gần. Còn chúng ta dùng trí huệ, thấy cái hay củỦa 
Phật pháp rồi nhận nơi đó, nhận được cái sẵn có nơi 
mình (vì bao nhiêu kinh Phật, bao nhiêu lời Tổ đều là chỉ 
lẽ thật đó). Như vậy chúng ta mới gần với đạo. Cho nên 
khi thủ tọa Vĩnh nhận ra ý chỉ của Ngài TỪ Minh là chỉ 
mình như hồn than, sự biết và hằng sống với trí huệ đó. 
Về sau Ngài TỪ Minh hỏi câu nào, chúng đáp không 


được, khi thủ tọa đi đến thì TỪ Minh đều gật đầu. Vì 
người, đã sống với trí huệ như vậy, thì đi, đứng, nằm, 
ngồi gì cũng hợp với đạo, chưa cần nói mà đã hợp rồi. 
Còn chúng ta bây giờ, thì vào đạo với niềm tin hay trí 
huệ? tin Tam bảo là có phước, tụng Kinh, Niệm Phật là 
có phước, cúng dường là có phước, đó là vào đạo bằng 
niềm tin, chớ không bằng trí huệ. Cho nên, chúng ta đã 
học và hiểu, thì phải dùng trí huệ mà mở mắt, vì có trí 
huệ, chúng ta mới giải quyết được tất cả phiền não. 
Nếu chúng ta chỈ biết, lấy công phu tụng kinh cho nhiều, 
niệm Phật cho lắm, cho là có phước. Nhưng không biết 
dùng trí huệ để quán chiếu, ngôn ngữ là hư giả, người 
cảnh là hư giả. Khi ta gặp những việc, những lời trái ý, 
chúng dễ sân. Cho nên, thấy sự việc thấy người, thấy 
mình đều thật thì khó tu vô cùng, tu chỈ là có phước chớ 
không thể giải thoát được. Vì vậy muốn giải thoát, phải 
đặt trí huệ lên trên, do đó mà trong lục độ, tuy trí huệ là 
sau hết nhưng nó trùm cả 5 độ kia. Vì bố thí mà thiếu trí 
huệ, thì bố thí không thành Ba La Mật. Trì giới mà thiếu 
trí huệ, thì Trì giới cũng không thành Ba La Mật... 

Có như vậy chúng ta mới thấy được đạo lý của 
Phật dạy: chúng ta đã học đạo giác ngộ mà thiếu trí huệ, 
thì làm sao giác ngộ? Chính trí huệ mới cởi tất cả phiên 


não cho mình và mới đưa đến chỗ hoàn toàn giác ngỘ. 


Cho nên ở đây Ngài nói: “Học đạo phải như Thượng 
tọa Vĩnh, cho thuốc phải như Từ Minh. Vì biết người 
chưa được, còn đang nghi ngờ thì phải tạo phương tiện 
làm sao, để cho người sạch hết nghi ngỜ. 

“Ở chỗ ồn được lặng, thì ở chợ xóm biến thành 
núi rừng, Phiền não biến thành Bồ đề, chúng sanh thành 
Chánh giác. Câu nói này người mới học đạo đều nói 
được, hiểu được, đến khi thực hiện một thứ thấy biết 
bình đẳng và buông xả tâm ấy thì thấy Phàm Thánh vẫn 
là hai như xưa. Lặng và động đều là dụng khác. Thế là 
càng biết rã là, giải hội cần phải có chỗ an ổn mới được 
một vị, không nên gắng hội.” 

Ở đây Ngài nói câu mà chúng ta thường nghe: “Ở 
chỗ ồn được lặng thì chợ, xóm biến thành núi rừng, 
Phiền não thành Bồ đề, Chúng sanh thành Chánh giác.” 
Chẳng hạn như chúng ta bây giờ ở chỗ vắng vẻ tu. Có 
người hồi: Cần gì phải ở nơi vắng vẻ, ở chợ tu được 
mới hay, ở chợ mà không động tâm mới là tu thật. Như 
vậy thì phiền não tức Bồ đề, chúng sanh tức thành 
Chánh giác. Còn ở trên núi mà tu thì có gì hay? Nói câu 
nói đó cũng được, nhưng thực hiện câu nói đó là một 
việc khác. Vì, đến khi thực hiện một thứ thấy biết bình 
đẳng và buông xả tâm ấy, thì thấy Phàm Thánh vẫn là 
hai như xưa, lặng và động đều là dụng khác. Giờ đây 


quí vị thử thí nghiệm thì sẽ thấy. 

Khi quí vị ngồi một mình ở chỗ lặng lẽ như trên 
núi này, và dụng công phu (chữ dụng công ở đây tôi nói 
theo nghĩa thông thường), quí vị thấy có an được một 
chút. Nhưng sau đó, năm, bẩy huynh đệ đến chơi và 
ngồi nói chuyện. Tuy không nói, nhưng cuỘc nói chuyện 
ôn ào đó. Quí vị thấy mình có được an như lúc trước 
không? Đây là đồng một cảnh. Cùng ở trên núi, chỗ một 
người và nhiều người đã khác đi rồi. Huống nữa ở giữa 
chợ có biết bao nhiêu chuyện. 

Vì vậy, chúng ta ai ai cũng có thể nói, nhưng 
chúng ta nên nhớ, nói được chưa hửng đã làm được. 
Cho nên: “Cái hội cần phải có chỗ an ổn mới được một 
vị.” Người giải hội (hội ở đây có nghĩa là hiểu, là ngộ) 
do học hay nghe Thiện tri thức nhắc nhở mà mình lãnh 
hội được, thì cần phải có một cảnh an Ổn, lâu dài mình 
mới thuần nhất. Đó là sự thật mà Ngài nhắc cho chúng 
ta phải thật tình mà thấy, chớ đừng có lầm lẫn. Bởi 
chúng ta có cái bệnh hiểu được chút ít, là tưởng mình đã 
xong. Nhưng đến lúc nhớ lại thì những cái mình hiểu 
lúc trước, giờ đây nó biến đâu mất! Đó là mình chưa 
hoàn toàn sống với tâm thể chân thật mà mình tưởng đã 
đƯỢc. 

“Gần đây nhiêu người lấy vấn đáp làm gia phong 


thiền gia, chẳng rõ việc của người xưa, một bề chạy 
theo ngọn ngành, không biết trở lại, thật là quái lạ! 
Người xưa vì mê mà hỏi. Chỗ hỏi cầu chứng nhập, 
được một lời, nữa câu, đem làm việc nghiên cứu phát 
minh khiến cho thấu triệt, không có giống ngươi thời 
nay hỏi loạn, chụp lấy câu đáp rồi cười đùa.” 

Ở đây Ngài nói, có nhiều người đến hỏi đạo, 
nhưng không vì đạo mà hỏi. Họ chỉ hồi để mà hỏi, hoặc 
hỏi để đùa chơi. Thành ra việc hỏi đạo đó thật vô ích. Ở 
chỗ này, tôi cũng nhắc cho tất cả quí vị xuất gia rõ, 
chúng ta phải cẩn thận khi trả lời những câu hỏi, biết 
câu hổi nào chúng ta nên nói và không nên nói. Nếu 
người đến hỏi đạo, hỏi để lấy hơn thua. Chúng ta nên 
im lặng, chịu làm kể dốt. Còn nếu để đùa chơi, thì mình 
càng nên dốt hơn nữa. Chúng ta chỈ trả lời cho những 
người vì mê mà hỏi, vì muốn giải nghi ngờ để tu hành. 


“Kẻ đạt giả trong 12 giờ học đạo, không có một 
khoảnh khắc buông xả, người này dù chưa được vào, 
mà mỗi niệm là tu hành. Tầm thường nói tu hành, chẳng 
qua ba nghiệp, 6 căn thanh tịnh. Thiền môn không thể 
như thế. Vì sao? Vì môn thiền định, niệm niệm cùng trí 
ba la mật bình đẳng, tất cả chỗ tự không lỗi lầm, hằng 
lâu bổng có ngày tâm địa thông minh, từ trước thấy 


được đầy đủ, gọi là nhất hạnh tam muội. Người thời 
nay toàn là sức định, lại chẳng mở con mắt trí huệ, có 
những cơ duyên ngữ cú, chỈ thành tranh luận, tâm hành 
sanh diệt.” 

Ở đây Ngài nói: “Kẻ đạt giả trong 12 giờ học đạo 
không có một khoảnh khắc buông xả (buông lơi), người 
này dù chưa được (đạo) vào, mà mổi niệm là tu hành.” 
Người học đạo trong 12 giờ phải luôn luôn cần mẫn, 
không có buông xả, tức hằng làm chủ được tâm mình. 
Còn chúng ta trong 12 giờ, thì bỏ ít nhất 9 giờ, tu 3 giỜ 
là tu tối đa. Thậm chí loạn luôn hết 12 giờ! 

“Tâm thường nói tu hành, chẳng qua 3 nghiệp, 6 
căn được thanh tịnh.” Ngài nói, thường chúng ta tu lâu 
nay là tu cái gì? Là giữ cho 3 nghiệp, 6 căn được thanh 
tịnh là trên hết. Nhưng ở đây, trong nhà thiền cũng 
không chấp nhận. Tại sao? Vì “Cái môn thiền định này 
mỗi niệm, mỗi niệm, cùng trí Ba la mật bình đẳng, tất 
cả chỗ tự không lỗi lầm.” Môn thiền định mà chúng ta 
tu hiện giờ là, mỗi niệm, niệm nào cũng bình đẳng với 
trí Ba la mật, không phải chỉ thanh tịnh với 6 căn là 
được, thanh tịnh ba nghiệp là xong. Bởi nếu 3 nghiệp, 6 
căn thanh tịnh thì chúng ta chỈ có định chứ chưa có huệ. 
mà trí huệ bình đẳng, mới là cái trí huệ nhận được tâm 
thể lặng lẽ nhất như. Và sống được với tâm thể lặng lẽ 


nhất như, thì khi nhìn cảnh, nhìn người, chúng ta đều 
thấy là tướng duyên hợp hư giả. Đó là “Nơi nào cũng 
không lỗi lầm.” Vì nơi nào cũng có tâm thể bình đẳng 
đó. Nếu chúng ta sống được với trí Ba la mật, mỗi niệm 
phù hợp với trí Ba la mật bình đẳng này lâu ngày thì, 
“Bổng có ngày tâm địa thông minh, thì từ trước thẩy 
được đầy đủ, gọi là nhất hạnh tam muội.” Do đó, chỈ 
một hạnh này mà đầy đủ tất cả những cái cháng định. 
“Người thời nay toàn là sức định. Cố giữ cho 3 
nghiệp, 6 căn thanh tịnh thôi. Lại chẳng ở con mắt trí 
huệ, có những cơ duyên ngữ cú chỈ tranh luận, tâm hành 
sinh diệt.” Vì gần đây có những ngưƯời học đạo, đạo 
không thông, pháp tu chưa chứng, nhưng nghe người tu 
pháp khác mình lại bác. Thí dụ như người tu Tịnh đỘ 
nghe nói tu Thiền thì bác: tu Thiền đi đến đâu? Chết 
không được vãng sanh.hoặc giả người tu Thiền lại bác 
người tu Tịnh độ. Đó là chỉỈ trích trên tâm hành sanh diệt, 
chớ không có con mắt trí huệ. Nếu chúng ta có con mắt 
trí huệ thông suốt, thì việc mình, mình phải giải quyết 
cho xong, có thì giờ đâu để đi công kích người? Chẳng 
hạn chúng ta hiện đang tu Thiền ở đây. Nhưng nghe có 
vị tu Tịnh độ hay trì chú, hoặc tu (Thiền) Thoại đầu, 
Khán công án... Thì chúng ta không thích và công kích 
người đó liền. Vì lo công kích người, nên đâu có thì giờ 


tu. 

Bởi muốn công kích người, chúng ta phải tìm 
cách để lý luận, làm sao cho hơn người, thế là, càng 
công kích càng xa với đạo! ChỈ có người biết đạo là tự 
xoay lại mình, để giải quyết việc mình cho xong. Sau đó, 
ai muốn đi theo con đường của mình, thì mình sẵn sàng 
giúp đở họ, bằng người không muốn thì thôi. Chúng ta 
phải tôn trọng tự do củỦa người, đừng bắt người theo 
mình, đó là cái xấu nhất trong nhà đạo. Giả sử mình 
được rồi, mà thấy người đi đường khác, cũng không có 
quyền bắt người theo, huống là mình chưa được, 
chuyện vô lý làm sao! Như vậy, lại có nhiều người thích 
công kích. Chính tôi là một nạn nhân bị công kích! 

Có một Ông Sư nghe nói ở đây tu Thiền, nên đến 
thăm. Đến nơi, sau vào câu chuyện thì vị đó hỏi tôi: 
“Thầy dạy tu Thiền, vậy có dạy niệm Phật hay không?” 
Tôi thật thà đáp: “Chủ trương của tôi, dạy môn nào một 
môn thôi. Một mình mà ôm nhiều môn quá, e làm không 
xong. Nên tôi chỉ dạy một môn tu Thiền, còn niệm Phật 
thì có quí Hòa Thượng khác dạy.” (Nghe câu hỏi quí vị 
tinh ý biết là ai rồi? Những bản dịch nào của vị ấy, đều 
để câu: “Nguyện sanh Tây phương Tịnh đỘ trung...) VỊ 
ấy nói: “Tu Thiên mà không niệm Phật thì không bao 
giờ đạt được, còn tu Thiền mà niệm Phật nữa, thì như 


cọp mọc sừng.” Xong lại dẫn trong Kinh nói: “Người tu 
Thiền như con kiến, từ dưới đất bò lên gốc núi, còn 
ngƯời niệm Phật như là chiếc thuyền có buồn, xuôi gió, 
thuận nước, dương buồm lên là chạy đến nơi. Vì vậy tu 
niệm Phật mới được.” Tôi hồi: “Thầy thấy đó, Kinh nào 
nói?” VỊ kia ngẩn ra, vì không biết Kinh nào (chính vị 
Sư đó, hiện thời cũng không niệm Phật, tụng Kinh được 
vì đau phổi nặng). Quí vị thấy, ở thế gian có nhiều 
chuyện là đời, ở trong đạo cũng giống như vậy. Không 
hiểu chính mình đang làm việc đó là được không mà 
nghe nói ai làm khác hơn là chống chỏi. Trong khi chính 
pháp môn của mình, mình vẫn chưa nắm vững, chưa 
chắc đã thành công. Rõ ràng là người không có con mắt 
trí huệ, đó là bệnh! 


“Thiền học chẳng phải việc nhỏ bé, chưa có cái 
dụng siêu Phật, việt Tổ. Được rồi cần siêu, việt cũng 
chẳng khó. Cao Bưu Tôn Thừa Vụ biên thư hỏi tôi: 
“Chẳng rời ý tưởng, chẳng ở có không, thế nào là 
phải?” Tôi tự đáp: “Nếu hỏi thế nào, cũng chẳng phải.” 
Khách say khiến tinh thì thần châu tự sẵn đủ, đâu có thể 
dự tính làm rồi sau mới nhận. Người lanh lợi bật nhất, 
tầm thảo chẳng đến một niệm này, khéo được tự thấy, 
thấy đó tức phải, không riêngcó lối tể. Bọn tầm thường 
cho niệm trước là phải, lấy niệm sau soi đó, trước sau 
đuổi nhau, lấy tâm dụng tâm, tâm ắt thành cảnh. Cái 
nguyên tắc buổi đầu đã thành tâm cảnh rồi, lần lượt, lại 
chẳng kham.” 

Đoạn này rất thiết yếu cho sự tu, Ngài nói tu 
Thiền học là một việc lớn. Nếu chúng ta chưa có cái 
dụng siêu Phật, vượt Tổ, nhưng khi chúng ta đạt đạo 
rồi, thì cần siêu Phật, vượt Tổ vẫn có cái dụng đó. Chỗ 
này chúng ta nghe như là kiêu mạng, vì như vậy chúng 
ta siêu vượt hơn Phật, Tổ nữa sau? Thực ra nói siêu 
Phật, vượt Tổ là nói khi chúng ta sống hẳn được với 
tâm thể rồi, thì tự có đầy đủ nhẵng dụng siêu thoát, 
không khó khăn. Còn chúng ta chưa sống được với tâm 
thể, mà muốn có dụng siêu thoát đó là việc vô ích. 

Ở đây tôi nhắc cho quí vị biết. Có hai hạng người 


tu. Một là hạng chạy theo ngọn, hai là trở về gốc. 

Hạng thứ nhất: Khi nghe Phật, Tổ, các vị A La 
Hán có tam minh, lục thông, nên khi tu hành thì thích có 
thần thông như: Lầm sao bay được, làm sao biết được 
tâm người khác... Cho những cái đó là siêu việt. Đây là 
ngưƯờỜi căn cỨ trên ngọn mà tu. Vì trong Kinh Phật nói: 
“Thần thông diệu dụng”, chỉ là cái dụng cỦa tâm thể 
thôi. 

Hạng thứ hai: Khi chúng ta sống được với tâm 
thể, thì những thần thông diệu dụng đó, không cầu mà 
tự có. Trái lại, chưa sống được với tâm thể, mà chúng ta 
cầu thần thông, thì dễ lạc vào đường tà. Bởi Ma cũng có 
thần thông, khi biết chúng ta muốn thấy Phật, thì nó 
hiện Phật, muốn bay nó làm cho bay... Chúng ta làm sao 
biết Phật, hoặc cái bay đó là chánh hay tà? Vì vậy, có 
những người tu Thiên mà điên cuồng. Là vì họ mong 
vào cái dụng. Giờ đây chúng ta trở về gốc, tức là trở về 
với tâm thể lặng lẽ, thêng thang thì vô lượng diệu dụng 
sẽ tự đầy đủ, đâu có gì quyến rủ được chúng ta, đâu có 
øì làm chúng ta rơi lạc? 

“Ông Cao Bưu Tôn Thừa Vụ biên thư hỏi Tôi: 
Chẳng rời ý tưởng, chẳng ở có không, thế nào là phải?” 

Ông hỏi Ngài Phật Nhãn: “Nếu bây giờ tu mà tâm 
mình không rơi vào ý tưởng, không chấp vào có không, 


thì thế nào là phải?” Ở đây Ngài đáp: “Nếu hỏi thế nào, 
cũng chẳng phải? 

Vì ông có hỏi thế nào, tức là ông chẳng phải rồi! 
Chẳng hỏi thế nào cũng chẳng phải! Tôi thí dụ, về đoạn 
này: Như hiện giờ quí vị ngồi đây, và nhìn thấy trên bàn 
có ly nước. Tôi bảo: Quí vị có thấy ly nước không? Quí 
vị nào mắt sáng nhìn trên bàn đều thấy. 

Nhưng có vị, còn hỏi lại. Cái ly đó có phải ly 
nước hay không? Như vậy quí vị chưa thấy hoặc thấy 
chưa rõ, phải không? Vì vậy mà nói hồi: “Tu thế nào, 
tức là chưa phải, không hỏi tu thế nào, cũng chưa phải.” 
Vì thế nào ahy không thế nào, cũng là hai bên, mà còn 
hai bên tức là còn có không đối đãi. Cũng như hồi phải 
hay chẳng phải là còn trong nhi ngờ chưa quyết định, há 
có thể phải được sao? Cho nên nói: “Khách say khiến 
tỉnh thì thần châu tự sẵn đủ.” Câu này trích trong Kinh 
Pháp Hoa, ở thí dụ hệ châu. Có một người nghèo được 
bạn đến thăm, hai người uống rượu với nhau cho đến 
say. Người bạn trước khi ra về muốn tặng hật châu, 
nhưng thấy bạn của mình say quá, đành lấy hạt châu cột 
trong chéo áo. Thời gian sau trở lại, thấy lang thang đói 
khổ nên nói với bạn: “Tôi đã cho anh hạt châu còn cột 
trong chéo áo, tại sao anh không đem ra dùng. Do đó mới 
nói: “Khách say khiến tỈnh thì thần châu tự sẵn đủ.” Vì 


vậy người học đạo, nhất là Thiền tông này, chỉ cần 
nhận ra kho báu của mình, thì cái gì mà chẳng đủ? Đâu 
cần hỏi phải, hay chẳng phải? Còn hỏi phải, chẳng phải 
là còn trong trạng thái nghi ngờ, chưa nhận mình có hạt 
châu. Thế nên nói: “Đâu có thể dự tính làm rồi sao mới 
nhận.” Vì hạt châu vốn sẳn. Chúng ta không phải làm 
việc này, việc kia xong mới nhận ra hạt châu. Cũng như 
không thể nói tu hành phải trải qua 10 năm, 20 năm mới 
nhận ra được. Bởi vì có những người, đương là kể thế 
tục, mà chỈ nghe một câu nói, họ liền nhận ra. Thành ra 
nhận ra hạt châu đó không xa, không phải do công phu 
nhiều, mà chính là khéo nhận hay nói một cách khác là: 
Cần phải có Trí Huệ Bát Nhã. 

“Người lanh lợi bậc nhất, tầm thảo chẳng đến 
niệm này, khó được tự thấy, thấy đó tức phải, không 
riêng có lối tế.” Ở đây Ngài nói: Dù cho người lanh lẹ 
nhất thế gian, muốn suy nghĩ cho ra tâm thể này, người 
đó cũng không bao giờ tìm được. Cho nên trong Kinh 
Pháp Hoa, đức Phật có nói: “Giả sử cả thế giới này có 
bao nhiêu người thông minh trí huệ như Xá Lợi Phất, 
cộng lại cũng không suy lường được trí huệ của Phật.” 
Câu nói đó có ẩn ý mà chúng ta không hiểu, chúng ta 
tưởng trí huệ của Phật cao lắm, nên cộng ba nhiêu 
người lại cũng không bằng. Nhưng không ngờ, lổi tại 


chúng ta suy nghÏỈ! Càng suy nghĩ, càng không thấy! Cho 
nên được trí huệ như Ngài Xá Lợi Phất là ít có. Lại cả 
thế gian này, người nào cũng có trí huệ bằng Ngài, cộng 
lại vẫn không suy lường được trí huệ Phật. Vậy nên: 
“Người lanh lợi nhất thế gian muốn tầm thảo (tìm 
kiếm) niệm này, cũng không làm được. “ChỈ có người 
thấy đó tức phải.” Ngay đó nhận ra được, thì là phải, 
“Không riêng có lối tể.” Khi chúng ta nhận ra được tâm 
thể này, há còn có lối nào khác hơn nữa? 

Bọn tầm thường cho niệm trước là phải, lấy 
niệm sau soi đó, trước sau đuổi nhau, lấy tâm dụng tâm, 
tâm ắt thành cảnh. Chúng ta có người tu theo lối tầm 
thường, cho niệm trước là phải, rồi lấy niệm sau mà soi 
niệm trước. Nghĩa là cứỨ lẫy cái này mà soi cái kia. Tôi 
thí dụ: Như chúng ta lúc chưa dấy niệm cho là động, rồi 
lấy cái động để sai khiến cái tịnh kia, nhưng khi chúng 
ta lấy cái động để soi cái tịnh, thì cái tịnh đã thành cảnh 
bị soi (như vậy, niệm sau là niệm hay soi, niệm trước là 
cảnh bị soi), vì vậy, tâm biến thành ra cảnh, là đã có hai. 
Do đó, trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Ngài cũng bác 
cái quán tịnh này. Chúng ta chỈ cần biết ngay cái niệm 
khởi đó là hư giả, mà không phải tìm niệm trước để làm 
gì (không phải tìm). Cho nên: “Nếu lấy tâm dụng tâm, 
tâm ắt thành cảnh.” Và: “Cái nguyên tắc buổi đầu đã 


thành tâm cảnh rồi, lần lượt lại chẳng kham.” Vì khi đã 
thành tâm, thành cảnh đã thành hai thì làm sao chúng ta 
dứt nó được? 

“Như niệm sau chẳng nhận, tự không có chỗ 
khởi diệt, chính nơi đó là giải thoát. Niệm vốn chẳng 
sanh, sao lại có ý tưởng có, không làm lưu ngại? Một 
niệm ngỘ tâm liền thành chánh giác, chính là nói nơi đây 
vậy. Niệm niệm không sanh, niệm niệm không tướng 
cùng với hư không đồng. Chạm vật gặp duyên đều là 
diệu dụng Phật. Không có mãi tơ đối đãi. Hạt châu trong 
chéo áo, riêng soi sáng khắp thế giới mười phương. 
Việc này mục kích liền rõ, chẳng đợi dấy ý, sau rồi mới 
biết. Sự nghiệp Đại Trượng Phu này không thể thành 
tựu. Nếu muốn cầu phải, liền có pháp chẳng phải làm 
chướng ngại, muốn cầu đắc niệm, là lý do trước sau 
đều thất niệm. Ngày đêm không tự tại, câu cùng đạo 
hiệp, bệnh tại chỗ lấy một, bỏ một, kẻ không khéo dụng 
tâm chẳng được yếu thuật mờ mịt không hiểu, mỗi ngày 


cùng đạo càng xa.” 


PHAN 7 
Đây Ngài chỉ yếu thuật của sự tu. Chỗ này để 
thấy cho rõ, nhận cho kỹ, thì việc tu của mình mới 
thẳnh thơi mà mau tiến. Ngài nói: “Như hiện nay, niệm 


sau chẳng nhận, tự không có chỗ khởi diệt, chính nơi đó 
là giải thoát.” Niệm sau ở đây là: Niệm trước chúng ta 
không nhớ, niệm vừa muốn dấy lên khởi nghĩ thì gọi là 
niệm sau. Giờ chúng ta khởi đến cái gì? Chúng ta không 
theo nó, thì nó tự mất. Vì vậy: “Không có chỗ khởi, 
cũng không có chỗ diệt, và “chính nơi đó là giải thoát.” 

“Niệm vốn chẳng sanh, sao có ý niệm có không 
làm lưu ngại?” khi chúng ta thấy rõ niệm dấy lên, thấy 
rõ niệm đó là không thật, không theo nó thì tự nó tan 
hoại. Như vậy cần gì phải khởi ý tưởng, nó là cái có 
hay không, để sanh ra trở ngại? 

“Niệm ngỘ tâm liền thành chánh giác.” Một niệm 
mà chúng ta ngộ được bản tâm thì liền thành chánh giác: 
“Chính là nói nơi đây vậy.” Vậy một niệm ngỘ tâm là 
gì? Là vọng niệm dấy lên chúng ta biết ngay nó là giả, 
không theo nó để sống với cái thật (Chỗ này quí vị nghe 
nhưng ít để ý, nên không thấy nó quan trọng). Cho nên 
chúng ta mê tâm là ngược lại, quên cái thật mà chạy 
theo cái giả, quên tâm chân thật để chạy theo vọng 
tưởng, gọi là mê tâm. Giờ chúng ta thử xét kỹ lại. Trên 
thế gian này có bao nhiêu người không chấp nhận vọng 
tưởng làm tâm mình? Thường chúng ta hay nói: Tôi nghĩ 
thế này, tôi tính thế kia... Xác nhận cái nghĩ, cái tính đó, 


là mình, mà đã là tôi thì tâm chân thật kia là của ai? Do 


mê tâm mà chấp nhận cái hư vọng đó là mình, thì tâm 
thể kia chúng ta không bao giờ biết đến. Chúng ta hãy 
nhìn kỹ lại xem Ông bà, cha mẹ chúng ta, có giây phút 
nào không mê tâm chăng? Nếu chưa học đạo thì người 
nào cũng vậy. Cứ cho những cái nghĩ là mình, rồi theo 
con đường đó suốt tỪ đời này, đến đời kia. Cho nên ngỘ 
tâm là trở về tánh giác chớ không có gì lạ! Chúng ta 
đừng nghĩ chánh giác là giác cái này, cái kia Ở bên ngoài. 
Chánh giác là ngay cái lâu nay chúng ta lầm tưởng nó là 
thật, là của mình. Bây giờ biết rõ nó chỉ là “Chú chàng 
hề. Ngay nơi cái giả đó chúng ta biết rõ “chú là giả, chú 
chỉ là những cái dụng nhỏ nhặt của cái tôi đó thôi, chớ 
không thật.” Khi chúng ta biết rõ những cái đó, không 
theo nó, tự nhiên là mình trở về cái chơn thật, đó là trở 
về với đạo, là ngộ đạo. Nhưng chúng ta lại không quan 
trọng cái ngỘ này, mà cứ nghĩ, ngộ là phải bừng sáng, có 
trí huệ biết tất cả mọi việc... 

Chúng ta cỨ mong cái ngộ đó mà không chịu 
thấy cái ngộ này. Song cái ngộ này đâu phải dễ thấy? 
Từ lúc sinh ra đến giờ chúng ta có thấy được hay 
không? Nếu chưa học đạo. Chúng ta cũng cứ cho cái 
nghĩ, cái tính đó là mình, chớ có bao giờ dám nói nó 
không phải là mình? Giờ đây thấy rõ nó chỉ là bóng 
dáng, không phải thật là mình thì tự nhiên nó hết và Ông 


chủ sẽ hiện tiền. Nếu quả thật chúng ta gan dạ chấp 
nhận tất cả những cái suy nghĩ đó là bóng dáng, không 
thật là mình, thì chắc rằng nhiều người ở chúng một nhà 
cũng không phiền não. Bởi vậy , nếu chúng ta hiểu đạo 
thì cả ngày lo làm việc của mình, có rảnh rỗi đâu mà 
ngồi nói hơn nói thua, nói phải nói quấy, chuyện người 
này chuyện người kia. Thành ra biết tu thì sống bao 
nhiêu người cũng êm đềm, cũng là đạo vị. Có hiểu như 
vậy, chúng ta mới thấy cái tu thật ở chỗ nào, còn không 
thì thấy tu làm sao mà ba năm, bảy năm rồi, vẫn còn 
sân? Vì mình cứ chấp cái nghĩ của mình là đúng, nhưng 
chính cái nghĩ của chúng ta bây giờ là đúng, mà lát nữa 
thì không phải. ChỈ cái nghĩ cỦa mình thôi, buổi sáng 
thấy đúng, chiều lại sai, huống nữa là với người khác. 
Thế mà mỗi khi nghĩ ra, chúng ta lại cho cái nghĩ của 
mình là chân lý, rồi bắt người khác tuân theo, nếu người 
không theo thì chúng ta liền nổi sân lên. Chuyện đó thật 
là không biết đạo đức! Vì biết đạo đức thì đâu có những 
chuyện như vậy. Đạo đức là trở về cái chân thật, phải 
cố gắng không chạy theo mê để mà tỈnh, chớ có đâu cứ 
ôm cái mê đó để chịu mê suốt đời hay sao? 

“Niệm niệm không sanh, niệm niệm không tướng 
cùng với hư không đồng, chạm vật gặp duyên đều là 
diệu dụng Phật.” Nói: Niệm không sanh, niệm không 


diệt, niệm niệm không tướng, đã không sanh mà sao nói 
niệm niệm? Vì không niệm niệm tức có sanh rồi? Trong 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói bài kệ, chống lại Ngọa 
Luân Thiền Sư. Vì Ông cho rằng đối cảnh, tâm không 
khởi suy nghĩ. Còn Tổ nói hằng suy nghĩ. Vậy Ở đây 
muốn nói, chúng ta mới tu, tâm chưa lặng vì vẫn còn 
niệm, nhưng niệm dấy lên chúng ta đều biết là bóng 
dáng không thật, thì có chỗ nào sanh? Chỗ nào diệt? Vì 
vậy nói: Niệm niệm nó là không sanh, niệm nó là không 
diệt, niệm niệm nó là không tướng. Bởi niệm là bóng 
dáng nên đâu có thật tướng? Mà không thật tướng tức 
rỖng rang đồng với hư không, là trở về tâm thể. Đã trở 
về với tâm thể thì khi chạm vật, gặp duyên liền dấy lên 
diệu dụng. Cho nên có câu chuyện: Bà già bán quán. 
Ngài Nam Tuyền, Ngài Ma Cốc. Một hôm các Ngài đến 
quán uống nước, Bà nói: 

- Các hoà thượng trình thần thông thì mới được 
uống trà. 

Các Ngài nhìn nhau, ngồi ngơ ngác. 

Bà liền nói:-Coi Già trình thần thông đây! Bà vào 
lấy tách, rồi cầm bình trà rót vào tách. 

Nếu chúng ta hằng thấy niệm là không sanh, 
không tướng, thì niệm đó đồng với hư không, là tâm thể 
rổng rang, và khi sống được với tâm thể đó thì cái gì 


dấy lên chẳng phải là diệu dụng? Vì vậy Ông Bàng 
Long Uẩn nói: Gánh nước bửa củi đều là đạo. 

Như vậy chúng ta thấy, đâu phải không niệm mới 
là đạo. Chính mỗi niệm dẫy lên, biết nó không thật là 
chúng ta đã sống với đạo. Do đó Ngài nói: “Không có 
bằng mãy tơ đối đãi.” Vì nó không sanh, không tướng 
thì đỐi đãi cái gì. Sở dĩ chúng ta có niệm thiện, niệm ác, 
nghĩ tốt, nghĩ xấu, vì chấp nhận niệm hay nhữỮng suy 
nghĩ đó là thật nên thấy có đối đãi. Giờ đây biết rõ nó là 
không thật thì còn gì đối đãi. Hạt châu trong chéo áo, 
riêng soi sáng khắp thế giới 10 phương. Hạt châu này 
dụ cho tâm thể. Cho nên tất cả chư Phật ra đời, vì một 
đại sự nhân duyên là khai thị chúng sanh nhận ra được 
tâm thể của chính mình. Vì vậy mỗi niệm dấy lên, 
chúng ta biết rõ nó là bóng dáng sáu trần không thật, 
không theo nó thì tự nó rộng thêng thang. Đó là hẫt thần 
châu của chúng ta tự hiện bày. “Việc này mục kích liên 
rõ, chẳng đợi dấy ý rồi sau mới biết.” Tức là ngay đó 
nhận ra, không phải suy nghĩ gì nữa. “Sự nghiệp Đại 
Trượng Phu này không thể chẳng thành tựu.” Nếu mình 
nhận ra được như vậy, là thành tựu sự nghiệp của Đại 
Trượng Phu. “Nếu muốn cầu phải, liền có pháp chẳng 
phải làm chướng ngại.” Khi mình hỏi phải thì đã có 
không phải ngăn che. “Muốn cầu đắc niệm là lý do 


trước sau đều thất niệm.” Thí dụ: Chúng ta muốn làm 
cho niệm nó yên, vừa nghĩ nó yên, tức đã bị cái nệm 
yên nó làm loạn rồi. Cho nên không cần nó yên, chỈ biết 
nó hư giả không thật, không theo, tỨc nó tự yên. Trong 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ đâu chẳng nói: “Niệm dấy 
lên liền giác, giác liền là Phật.” Một niệm dấy lên mình 
giác thành một Ông Phật. Ngàn niệm dấy lên đều có giác 
thành ngàn Ông Phật, cho đến hằng hà sa số Phật. Vì 
vậy, không sợ niệm khởi, chỈ sợ giác chậm. Giác thì 
niệm tự hết, niệm hết tức là trở về tâm thể. 

“Ngày đêm không tự tại, cần dùng thì đạo hiệp, 
cũng không có mảy nào để hiệp.” 

Chúng ta tu cứ băn khoăn: Làm sao hiệp với đạo? 

Nhưng đạo ở đâu mà hiệp? Nếu mình đòi hiệp 
với đạo thì đạo là một cái khác (bởi hai cái khác nhau 
mới hiệp với nhau). Nhưng đạo chính là mình thì hiệp 
cái gì? ChỈ không theo vọng thì đạo hiệp, càng cầu hiệp 
thì càng xa với đạo. Cho nên càng gấp càng chẳng hiệp, 
bệnh tại chỗ lấy một bỏ một. ”Là lấy chơn mà bổ 
vọng.” Đa số chúng ta thường than thở: Tu mà vọng 
hoài thật là khổ, cho nên muốn cầu chơn để hết vọng. 
Bây giờ chỈ ngay nơi vọng, chúng ta biết thể vọng vốn 
là chơn, vậy cầu chơn làm gì? Càng cầu càng khổ mà 
không chỗ được. Cho nên nói: “Bệnh tại chỗ, bỏ một 


lấy một. Kẻ không khéo dụng tâm chẳng được yếu 


thuật, mờ mịt không hiểu, mỗi ngày cách đạo càng xa.” 
Yếu thuật ở đây là gì? Không theo vọng tưởng, cũng 
không theo chơn. Chúng ta khi đi, đứng, nằm, ngồi có 


bao nhiêu niệm dấy lên, vừa dấy liền biết nó là bóng 
dáng không thật (chỉ cần biết, chớ không phải nói: “Ờ 
chú là bóng dáng! Tôi không theo chú), lặng lẽ biết chính 
nó như vậy thì tự nó hết. Cho nên, đây là cái yếu thuật 
đơn giản mà có kết quả tốt. 


“Nếu an tọa tinh thần, chẳng nhọc tự biện biệt.” 
Đại Sư Đạt Ma bảo Ông Dương Huyền rằng: 
Cũng chẳng bỏ trí mà gần ngu 

Cũng chẳng bỏ mê mà đến ngộ 

Đạt Đại Đạo chừ quá lượng 

Thông Phật tâm chừ vượt bực 

Chẳng cùng phàm thánh đồng hành 

Siêu nhiên gọi đó là Tổ.” 

Ông Dương Huyền hỏi: 

- Thế nào là đạo? 

Ngài Đạt Ma đáp: 

- Chẳng bỏ trí mà gần ngu, chẳng bỏ mê mà đến 


Vì có trí, có ngu là có hai, có mê, có ngỘ là hai. 


Chỉ ngay cái ngu đó, chúng ta biết ngu thì thành ra trí. 


Ngay cái mê đó, chúng ta biết mê là ngộ. Người biết 
được như vậy thì đạt đại đạo, mà đại đạo này qua hạn 
lượng, qua sự suy nghĩ, qua sự xét lường cua thế gian! 

“Thông đạt Phật tâm chừ vượt bực.” Người mà 
thông đạt Phật tâm thì người đó vượt bực. “Chẳng cùng 
phàm thánh đồng hành.” Vượt lên hai đầu Phàm Thánh. 
“Siêu nhiên gọi đó là Tổ.” Người được như vậy gọi đó 
là Tổ. 

“Chẳng chấp bỏ một bên đến một bên. Phải biết 
rõ ràng rành rẽ. Rõ ràng tác dụng, nhận thẳng hội lấy, 
chuyển Phàm thành Thánh, điểm sắt thành vàng. Cần 
yếu được lối tắt, không thể chẳng như thế mà nghiên 
cứu. ChỈ e ngƯỜi ngưƯỜời chạy theo hai đầu. Một đã 
chẳng thành, hai lại chẳng phải. Chẳng biết huyền chỉ 
luống nhập niệm tịnh. Nhị thừa do đoạn phiền não mà 
được chứng đạo, gọi là tu thiên lệch. Chẳng bằng Ứng 
niệm liền quá thành vô thượng, hiểu biết ấy rất chóng. 

Đây Ngài giải thích cho chúng ta biết, “Chẳng 
chấp bỏ một bên, đến một bên.” Đừng cho đây là vọng, 
tôi tìm chơn, đây là mê, tôi tìm ngỘ. ChỈ ngay nơi vọng 
chúng ta biết chơn, ngay nơi mê mà biết ngỘ. 

“Phải biết rồ ràng rành rẽ, rõ ràng tác dụng, nhận 
thẳng hội lấy, chuyển Phàm thành Thánh, điểm sắt biến 
thành vàng.” Mình phải biết rõ ràng, rành rễ chỗ đó, phải 


biết tác dụng đó, nhận thẳng nơi đó, hội lấy nơi đó, chớ 
đừng tìm ở đâu nữa. Được như vậy, thì chuyển Phàm 
thành Thánh, điểm sắt biến thành vàng. Cái diệu dụng 
của nó vô ngần. Cần yếu được lối tắt, không thể chẳng 
nhƯ thế mà nghiên cứu. 

Người mong được lối thẳng thắt mà tu, phải như 
thế mà nghiên cứu, đừng chạy theo hai bên. Nên nói: 
Chỉ e người chạy theo hai đầu, một đã chẳng thành, hai 
lại chẳng phải. Nếu chúng ta chạy theo hai đầu, bỏ vọng 
cầu chơn. Chơn không thành chơn, mà bổ vọng, vọng 
cũng không hết. Như vậy “Một không thành, hai chẳng 
phải,” cái nào cũng không xong. LỐi tu này hơi khó. Có 
người nói tu phải có đối đãi như tốt trị xấu, thiện trị 
ác... Nhưng với ngƯỜi sơ chơ trong bước đầu thôi, còn 
đến chỗ cứu cánh thì đó là bệnh. Chúng ta tu ở đây là 
thoát khỏi sinh diệt. Nên mới dẫn ”Chẳng biết huyền 
chỉ, luống nhọc niệm tịnh.” Trong Tín Tâm Minh Tam 
Tổ nói: Người mà không biết được yếu chỉ mầu nhiệm 
này, cứ nhọc nhớ về tịnh, càng nghĩ tịnh, lại càng không 
tịnh. Vì tịnh là cái không suy nghĩ, vừa suy nghĩ, nó là 
động TỒi. 

Nhị thừa do đoạn phiền não, chứng được gọi là 
tu thiên lệch? Hàng nhị thừa dùng phương tiện đoạn 


phiền não, còn có phiền não để trừ là còn có hai. Cho 


nên được đạo, chỈ là đạo đi một bên, chưa phải đạo cứu 
cánh. 

Chẳng bằng Ứng niệm liền hóa thành vô thượng. 
Niệm dấy lên dù nghĩ tốt, xấu, thiện, ác... ngay nơi niệm 
đó chúng ta tỉnh giác, thì niệm biến thành chân như vậy 
Ứng niệm liền hóa thành vô thượng. 

Hiểu biết ấy rất chóng. Cái này chừng bao lâu? 
Người được như vậy rất mau. Đây là yếu thuật, mà từ 
trước đến nay, Thiền Sư nào cũng nói đến, nhưng chúng 
ta coi thường nó. Giờ đây, Ngài Phật Nhãn nhắc lại, 
chúng ta càng thấy rõ hơn, mà cố gắng thực hành cho 
đƯỢc. 

“Người tu hành khi gặp phiền não khởi thì phải 
làm sao? Cổ nhân nói: chỈ dùng chánh tri kiến trị nó. Tôi 
thì chẳng thế, chỉ dùng phiền não trị nó. Nhìn lại phiền 
não này, liền chẳng thấy có phiền não. Tại sao phiền não 
lại hay trị phiền não? Như lửa không thể tự đốt lửa, 
nước lại chẳng ướt nước, vì thể tánh đồng một, không 
thể được hiện bày. Đây rõ vọng tưởng vốn không, 
chẳng cần trừ dẹp. Nếu khới đoạn trị, đè bẹp, lại thành 
dụng tâm khác. Có đối đãi là bị hai cảnh lôi quanh, dù có 
được cũng cong vạy phần hạn. Người tu hành phải đi 
đường thẳng tắt là trên hết. Cổ nhân nói: kiếp hỏa từng 
đem không hơi thổi, chẳng nhọc công lực liền đó chết. 


Đó là ý này vậy. 

Người tu hành khi gặp phiền não khởi thì phải 
làm sao? Cổ nhân nói: chỈ dùng chánh tri kiến trị nó. Tôi 
thì chẳng thế, chỈ dùng phiền não trị nó. Thí dụ: Bây giờ 
sân, phiền não dấy lên, mình làm sao trị nó đây? Chúng 
ta không cần lấy cái gì khác để trị nó, mà chỈ cần tìm 
xem cái sân, phiền não nó ở đâu? Hình dáng nó ra sao? 
Ngay khi đó, thấy cái sân phiền não không thật. Tìm lại 
cội nguồn thì nó không có cội nguồn, nên chính nó tự tàn 
hoại. Như vậy lấy nó mà trị nó. Chính cái thuật đó, TỔổ 
Bồ Đề Đạt Ma đã dùng để an tâm cho Tổ Huệ Khả. 
Nghĩa là không cần đem pháp khác dạy an tâm, mà chỉ: 

- Đem tâm Ta an cho. 

Nhưng tìm lại không thấy thì đã tự an rồi. Đó là 
yếu thuật của nhà Thiền. 

Đây đặt câu hổi: Tại sao phiền não lại hay trị 
phiền não? Như lửa không thể tự đốt lửa, nước lại 
chẳng ướt nước, vì thể tánh đồng một, không thể được 
hiện bày. Đây rõ vọng tưởng vốn không, chẳng cần trừ 
dẹp. Thật ra chúng ta nói không tìm dẹp øì hết, vì ngay 
nơi phiền não mà biết phiền não là không thật, thì còn gì 
nữa mà trừ, không còn øì nữa mà dẹp. Thí dụ: Bây giờ 
mình đi trời nắng mà thấy có cái bóng, thì quí vị có nghĩ 


làm sao dẹp cái bóng này không? Chỉ cần biết bóng 


không thật, đi vào mát thì hết bóng, chớ có gì đâu mà 
phải dẹp? 

Đừng nói làm sao cho hết bóng này, rồi chạy ra 
ngoài trời kêu la: làm sao cho hết cái bóng này giùm tôi. 
Chạy la như vậy có ích gì không? Lầm sao hết? Càng 
chạy la, cái bóng nó càng hiện rõ ràng. Cho nên biết nó 
là bóng, bước vào trong mát thì nó hết. 

Cho nên cái thuật tu nó rất đơn giản. Quí vị hiểu 
rồi mới thấy đây chính là đường thẳng (đường chim). 
Nó không quanh co, không dùng cái gì để trị cái gì hết. 
Lúc trước mình tu, mình quan niệm lấy cái này trị cái 
kia. Tu còn có đối trị, đều là tu theo lối quanh co, theo 
phương tiện. Tuy cái này cũng là phương tiện, nhưng là 
phương tiện đường chim. Cũng như từ đây về Sài Gòn, 
đi xe cũng là phương tiện, đi máy bay cũng là phương 
tiện, đi tàu cũng là phương tiện. Chiếc xe, máy bay, 
chiếc tàu đều là phương tiện. Nhưng phương tiện chiếc 
xe, khác hơn phương tiện của chiếc tàu, phương tiện 
của chiếc tàu, khác hơn phương tiện của chiếc máy bay. 
Vì vậy thời gian dài ngắn có khác nhau, là ở chỗ đó. 

Nếu khởi trí đoạn trị, đè bẹp lại thành dụng tâm 
khác. Nếu mà dùng trí để trị nó, đè nó, dẹp nó thì như 
vậy là dụng tâm khác, nghĩa là có hai tâm: cái tâm bị trị 
và cái tâm hay trị, phải vậy không? Mà như vậy thì nơi 


mình có hai người, đó là mình chưa sống trở về cái chân 
thật được. 

Có đối đãi là bị hai cảnh lôi quanh, dù có được 
cũng cong vạy phần hạn. Chính chỗ này quí vị mới thấy 
tỉnh thần Đại thừa và Tiểu thừa (Hay Nhị thừa) có sự 
khác biệt. Chỗ cứu cánh của Nhị thừa là luôn luôn thấy: 
"Sanh tử đau khổ, Niết bàn an vui”, cho nên phải gấp 
giải quyết sanh tử để cầu Niết bàn. Vì vậy nếu có được 
Niết bàn, chỉ là Niết bàn phần hạn như trong Kinh Pháp 
Hoa gọi là Hóa thành chớ không phải Bảo sở. Bởi vì nó 
còn nằm trong đối đãi, mà đối đãi thì đâu có trùm khắp? 
Còn chỗ cứ cánh của Đại thừa là gì? Là trùm khắp 
không còn cái gì ngoài nó. Cho nên nói: lớn thì nó trùm 
khắp Tam thiên Đại thiên thế giới, nhỏ thì một mũi kim 
cũng không qua lọt. Đó là chỈ cái tâm thể không còn đối 
đãi. Nếu không hiểu thấu điều này thì chúng ta không 
thấy được cái cao siêu của Đại thừa như thế nào? Thật 
ra không phải phân chia hay cho rằng Đại thỪa có ý 
khinh miệt Nhị thừa. Nhưng sự thật vì Phật muốn đưa 
chúng ta đến chỗ cứu cánh viên mãn, chớ không phải chỉ 
đưa chúng ta đến chỗ tạm giải quyết. 

Người tu hành phải đi thẳng tắt là trên hết 
(đường thẳng tắt là đường chim). Tức là thấy rõ ngay 
nơi phiền não, là hết phiền não chớ không cần tìm cái gì 


khác. 

Cổ nhân nói, kiếp hỏa từng đem không hơi thổi, 
chẳng nhọc công lực liền đó chết, đó là ý này vậy. Ý 
này nói rằng, khi trái đất này đến thời kỳ hoại của kiếp 
hỏa nổi dậy, khắp quả đất đều cháy ngùn ngụt, lúc đó ai 
nấy đều tắt thở, không có cái gì lâu dài hay xa xôi hết. 
Người tu đường tắt cũng vậy, chẳng nhọc công lực liền 
đó chết. Nghĩa là mình cứ thẳng ngay đó mà thấy thì tự 
nhiên mọi việc (phiền não) theo đó mà hết. Cũng như 
quả đất khi kiếp hỏa nổi dậy, không cần phải có ai giết, 
có đem hành hình người ta mới chết. Khi không có hơi 
thổ thì ai nấy đều chết ngay lập tức. Bao nhiêu người 
cùng chết một lượt. 

Việc tu cũng vậy, nếu ngay nơi phiền não, biết 
thể nó là không, không theo nó thì tự nhiên nó hết, không 
có tốn công, nhọc sức gì hết. Còn không biết như thế ắt 
phải huấn luyện, luyện tập lâu ngày mới được. 

“Có khi ngồi tỉnh tọa tâm niệm chạy lăng xăng, 
hoặc lúc gặp việc hoàn toàn mất hết, đều bởi chưa 
được thân chứng. Bởi rơi vào hai, vào ba, đến sanh lầm 
lẫn lần lượt mất sạch. Cổ nhân nói: “động tỉnh chẳng 
hai, chơn vọng chẳng hai.” Ngài Duy Ma nói: “rõ tất cả 
pháp đều vào môn bất nhị.” Nếu nhận lãnh yếu chỈ này 
thì muôn cái động tự tịch diệt. Như mắt không đến sắc, 


sắc không đến mắt, tiếng chẳng đến tai, tai chẳng đến 
tiếng, mỗi pháp đều như thế. Nguyên là kho công đứỨc 
của tự tâm, nên không lấy bổ. Người khế ngộ đến đâu 
mà chẳng có lợi, đây chính là Na Già Đại Định. 

Đây nói rằng, khi ngồi tỉnh tọa , tức ngồi thiền, 
tâm niệm chạy lăng xăng hoặc lúc gặp việc xúc chạm 
đến gia cảnh, bản thân, công việc của mình, thì lúc đó 
cái đạo lý biến mất, vì mắc lo phiền não, buồn giận. 
Người bị như vậy là bởi tại sao? Tất cả đều bởi chưa 
được thân chứng. Chưa được thân chỨng cho nên mới 
không trị được cái bệnh đó. Bởi rơi vào hai, vào ba cho 
nên nó mới vậy. Tại sao? Thí dụ: bây giờ chúng ta bị 
mất một quyền lợi nào đó, thì ngay đêm đó ngủ không 
được hoặc ngồi thiền tâm không an Ổn. Bởi vì sao? Vì 
đã rơi vào hai, vào ba, vì thấy cái quyền lợi đó là thật, 
nên mất cái đó thì mình rối lên. Còn nếu thấy cái đó 
không thật, thân này không thật, ngay đó sống trở về với 
đạo, thì đâu có gì làm rối mình. Như vậy từ đây về sau, 
nếu có cái gì làm mình động tâm, rối loạn lên thì biết 
ngay mình bị kẹt hai, ba rồi. Đừng kẹt hai, ba thì mỌi cái 
hết rối. Đó là sự một thật. 

Bây giờ dẫn lời Cổ nhân nói: động tỉnh chẳng 
hai, chơn vọng chẳng hai. Khi động và khi yên lặng nó 
cũng không phải là hai. Vì động mình biết động nguyên 


thể là không, tức lặng ngay cái vọng. Biết vọng nó 
không thật thì nó lặng xuống tức là chơn. Như vậy động 
và lặng đâu có hai? Chơn vọng nào cách biệt? Ngài dẫn 
lời trong Kinh Duy Ma Cật nói: rõ tất cả pháp đều vào 
pháp môn bất nhị. Tức là pháp nào ở thế gian cũng đều 
vào cái chỗ không hai hết. 


PHẦN 8 


Nếu nhận lãnh yếu chỉ này thì muôn cái động tự 
tịch diệt. Nếu người nào nhận ra cái lý không hai đó, thì 
cái động nào cũng tự tịch diệt hết. Như mắt không đến 
sắc, sắc không đến mắt, tiếng chẳng đến tai, tai chẳng 
đến tiếng. Thí dụ Tôi có con mắt sáng, tất cả đồ đạt, tất 
cả quí vị ngồi trước tôi, tôi có thấy hay không? Dù tôi 
không muốn thấy, cũng vẫn thấy. Tai tôi còn thính, 
không phải hư, không phải điếc, thì những tiếng động 
chung quanh, dù tôi không muốn nghe nó vẫn đến. Tại 
sao lại nói mắt không đến với sắc, tiếng không đến với 
tai? Tuy mắt vẫn thấy sắc mà không có cái niệm phân 
biệt về sắc thì gọi là không đến. Tai với tiếng vẫn chạm 
nhau mà không có niệm để phân biệt tiếng thì gọi đó là 
không đến nhau. Đến mà không duyên, không mắc gọi là 
không đến. Như vậy cả ngày thấy sắc, nghe tiếng mà 


tâm không động. Cho nên nói tâm cảnh như như muôn 


cái động tự tịch diỆt. 

Nguyên là kho công đức của tự tâm nên không 
lấy bỏ. Nghĩa là tâm không chạy duyên theo sắc, theo 
tiếng, thì sắc cũng là kho công đức, tiếng cũng là kho 
công đức. 

Người khế ngộ đến đâu mà chẳng lợi! Đây chính 
là Na Già đại định (tức là đạo tràng). Khi chúng ta khế 
ngộ được như vậy rồi, thì Ởở đâu cũng trong Na Già đại 
định. 

“Người sinh ra đời liền tự nhận, học đạo là đời 
trước tỪng gieo trồng căn lành. Bởi có cội gốc liền biết 
phát tâm, cũng biết khởi nghi, đến nơi mình mà tầm 
cứu, lại phiền não chướng mõng yếu, có nhân duyên, 
nên người nà dễ được hóa độ. 

Nếu người chưa huân tập tâm này thì chánh tín 
chẳng sanh, dù có nghe cũng chẳng sanh nghi, chỉ như 
gió thổi qua tai, khuyên dạy lại sanh tâm sân hận phỉ 
báng, thì có duyên gì mà được hiển bày. Do đó, nên 
trong ngàn ngƯỜời muôn người chỉ có được một, hai 
ngƯời mà thôi. Nếu người tự hiểu tạo kế sống, thâu 
thập được đầy đủ thì đời đời từ đây mà đi, lần lượt 
sáng suốt nhạy bén, lại không thối thất công đức, một 
đời hơn một đời, vào khuôn vức của chư Phật. Họ cùng 
sỰ tương ưng, dù sanh trên trời, cõi người cũng chỉ như 


thế, có đối đầu với ngũ dục, bát phong và tất cả cảnh 
giới đều cùng lý phù hợp. Kẻ ấy chẳng đi trong tam đồ, 
chỉ một vị bình đẳng chánh tri kiến đâu còn việc gì. 

Đọc đoạn này chúng ta mới vữỮng niềm tin với sự 
tu. Người sinh ra đời liền tự nhận học đạo. Nghĩa là 
mình ra đời chưa có ai khuyên bảo, chưa được ai giáo 
dục, mà mình tự phát tâm mỘ đạo, đi học hỏi, là người 
đã tỪng gieo trồng căn lành rồi. Bởi đời trước đã từng 
gieo trồng căn lành, nên nay ra đời tự nhiên ham mộ 
đạo! Cái hâm mộ đó là cái căn lành đời trước sẵn có, 
chớ không phải nhẩu nhiên. 

Bởi có cội gốc liền biết phát tâm. Vì có cái gốc, 
cái mầm sẵn, giờ gặp duyên nó phát ra. Cho nên khi phát 
tâm đó rồi cũng biết khởi nghi nữa. Thí dụ khi nghe câu 
nói không hiểu, nên nghi. Do nghi mới tầm cứu (m 
kiếm), nhờ vậy mà phiền não chướng mồng yếu, khi có 
nhơn, có duyên, thì người này là người dễ được hóa độ. 

Nếu người mà tâm chưa huân tập tâm này. 
Người mà tỪừ hồi đó đến giờ, chưa có được một ít 
chủng tử nào thì chánh tín chẳng sanh. Dù người đó có 
nghe đạo cũng chẳng sanh nghi. Nghĩa là người nói mặc 
người nói, không nghi ngờ gì hết. ChỈ như gió thổi qua 
tai, có nghe rồi mất, không nhớ, không nghĩ đến, nếu ai 
khuyên dạy họ thì họ lại sân hoặc chê bai nữa. Họ bảo: 


họ không muốn tu mà khuyên cái gì! 

Như vậy họ không có duyên đời trước, thì bây 
giờ khó giáo hóa họ được. Bởi không được giáo hóa, họ 
không có duyên để hiển bày được cái tâm thể đó. 

Do vậy mà nhận được tâm thể, đó thì trong ngàn 
người, muôn người chỉ được một người, hai người, rất 
ít Ôi, chứ đây phải ai cũng nhận được, ai cũng có duyên 
lành như thế! Đó là nói cái cơ duyên, có duyên lành và 
không duyên lành của người nhận thật ít có. Bây giờ nói 
người nhận được thì sao? 

Nếu người tự hiểu tạo kế sống. Tạo kế sống tức 
là hiểu được cái tâm thể này, sống tùy duyên cái tâm thể 
này. Trong luận Đại Thừa Khởi Tín gọi là: Tùy thuận 
chân như. Còn Thiền tông như Ngài Nam Tuyền nói 
rằng: tôi có con trâu, nếu đem dẫn qua khe Đông ăn thì 
sợ nó phạm cỏ nước của Quốc vương, dẫn qua khe Tây 
ăn cỏ sợ phạm cổ nước Quốc vương, chi bằng mỗi 
ngày cho một chút ít nó sống thì được. như vậy gọi là 
biết kế sống để nuôi trâu đó. Con trâu đó là con trâu gì? 
Con trâu đó là biết sống trở về với tâm thể của mình. 

Thâu thập đầy đủ thì đời đời từ đây mà đi. TỪ 
đây là từ đâu? Tức là từ nơi chỗ được thấy đạo đó mà 
đi, lần lượt được sáng suốt, nhạy bén, nghĩa là lần lượt 
mỗi đời, mỗi đời đều tiến lên. Lại không thối thất công 


đức, một đời hơn một đời, vào khuôn vức chư Phật. 
Nếu người thật tình nhận được, sống được như vậy thì 
mỗi đời; nếu đời này chưa xong, thì đời sau tiến lên, cứ 
nhƯ vậy cho đến ngày viên mãn, không bị hao, không bị 
mất. Đó là sự thật. 

Họ thường cùng sự tương ưng, dù sanh lên cõi 
trời, cõi người cũng chỉ như thế. Là gặp việc gì họ cũng 
sống phù hợp với đạo. Dù ở trong cảnh sang cả, sung 
sướng như cõi trời hay cực khổ như cõi người, họ cũng 
đều sống hợp với đạo. 

Có đối đầu với ngũ dục, bát phong và tất cả cảnh 
giới đều cùng lý phù hợp, chỈ một vị bình đẳng chánh tri 
kiến. Dù gặp những bát phong, ngũ dục, họ cũng đều 
sống phù hợp với tâm thể đó, không bị trái và cũng 
không rơi trong tam đồ. Họ hằng sống trong chánh tri 
kiến bình đẳng. 

Cho nên người tu chúng ta phải gan dạ thấy rõ 
việc đó, tin chắc việc đó, hằng sống trong việc đó, đừng 
bị những lý luận, những lời xuyên tạc mà lung lay. Như 
có một số người lý luận nói rằng: Người tu thiền đời 
này chưa xong, mà chết thì đời sau trở lại mê muội 
thành phàm tục (rồi dẫn chứng chuyện này, chuyện kia). 
Còn niệm Phật về Tây phương, rồi cứỨ đời này, đời sau 
tu tiến lên. Đó là một lối lý luận để đánh bạt tâm chánh 


tín của mình. Do đó tôi nói, mà có lắm vị cũng chưa đủ 
niềm tin. Có nhân thì phải có quả, thật là vô lý khi mình 
nuôi dưỡng, săn sóc cái nhơn cần mẫn chân chánh, mà 
mình chưa viên mãn, rồi đời sau mình trở thành phàm 
tục mê chuyện thế gian! 

Cho nên chúng ta phải nhận sâu tin chắc rằng 
điều đó không bao giờ đúng! Phật nói nhân quả rõ ràng, 
đó là cái căn bản thấp nhất mà còn không sai, huống là 
chúng ta đang sống trong trí huệ chân thật mà bất thần 
chúng ta mất nó, thì chuyện quá vô lý. 

Thí dụ: chúng ta học sinh ngữ Pháp, hoặc Anh, 
rồi bổ qua 10 năm, 20 năm, không nói, không dùng thì 
coi như quên là phải. Chứ nếu chúng ta học một môn 
sinh ngữ rồi năm nào, tháng nào cũng nói, thì càng ngày 
chúng ta càng giỏi thêm, chứ đâu co lu mờ. Chúng ta bị 
lu mờ vì bỏ qua 10 năm, 20 năm, nhưng tuy lu mờ, 
nhưng được nhắc lại cũng còn nhớ. 

Như vậy, chúng ta có chủng tử nên chúng ta mới 
gặp đạo, mà gặp đạo thì chúng ta tu. Thật là vô lý, khi 
nói tu rồi, đến chết nếu chưa viên mãn thì nó mất luôn. 
Cho nên, không phải chỉỈ tôi nói, mà chính chư Tổ cũng 
nói, rất rõ ràng. Nếu hiện tại mình tu hành, biết tạo kế 
sống (tức là biết sống với tâm thể), mình thâu thập được 
đầy đủ ngay trong đời này, và tỪ đây về sau, lần lượt 


càng ngày càng sáng suốt, bén nhạy và công đức mình 
không bao giờ thối thất. Còn đời này chưa viên mãn thì 
đời sau sẽ tròn đủ hơn. Nghĩa là đời đời sống trong 
khuôn vức chư Phật. 

Giả sử người đó, không sanh cõi này mà sanh cõi 
trời thì gặp việc gì họ cũng phù hợp, cũng tương ưng 
với đạo, chứ không phải đợi gặp thiện tri thức rồi họ 
mới tương ưng. Điều đó rất rõ ràng. Quí vị thấy hiện 
tại, có nhiều người ra đời không gặp phật pháp, thế mà 
họ vẫn nói đúng lý đạo. Như vậy chúng ta còn gì mà 
nghi ngờ! 

Bây giờ đến đoạn kết Ngài có ý khuyên răn chúng 
ta đây: 

Sanh tử không thể chẳng sợ, phải rõ một đoạn 
tình ngụy sanh tử này mới được an lạc không gì hơn. 
Thân tâm là mối lụy. Thân như gông cùm, phải biết chỗ 
thân đi đến. Tâm như kh vượn, phải biết chỗ tâm khởi 
diệt. Hai cái này từ chỗ nào đi đến, khi khởi, thì thân tâm 
tròn sáng, trong ngoài nhất như. Vả lại, tâm là ở trong, 
thì thân ở ngoài, thân là trong thì vật là ngoài. Quốc Sư 
bảo: “thân tâm nhất như ngoài thân không thừa.” Thế thì 
không thấy có sanh tử chống lại ý mình, nên gọi giải 
thoát đại đạo. Cho nên hay khiến người thấy nghe đâu 
chẳng được chẳng thoát ý tưởng, đâu chẳng được 


chẳng dứt vật cảnh, đâu chẳng được chẳng dung thông, 
lại còn nghi ngờ ư? 

Ngài kết thúc để khuyến khích chúng ta trong sự 
tu hành. Nghĩa là người tu đối với việc sanh tử lúc nào 
cũng thấy đáng ngại, đáng sợ, vì cuộc sống này quá 
mỏng manh. Nếu chúng ta không cố gắng thì một đời 
chưa giải quyết được việc gì. Cho nên ”Phải rõ một 
đoạn tình ngụy sanh tử này mới được an lạc không gì 
hơn”. Tình ngụy tức là cái tâm hư giả của sanh tỬ. 
Thường chúng ta cho sanh tử là sự thật. Nhưng với 
người thấy đạo sanh tử chỉỈ là cái giả dối, nó không phải 
là thật, cũng không phải là hai. Thấy sanh tử không phải 
là hai rồi, thì tự nhiên thân tâm mình an lạc. Bình 
thường chúng ta thấy sanh là sống, là còn, tử là mất, là 
chết. Nhưng tại sao lại nói sanh tử không phải là hai (ai 
cũng thắc mắc chỗ này). Bây giờ quí vị thấy sanh là gì? 
Là tứ đại ngũ uẩn hòa hợp. Tử là gì? Là tứ đại ngũ uẩn 
tan rả. Vậy sanh tử chỉ là sự hợp tan củỦa tứ đại ngũ 
uẩn. Tôi hỏi quí vị, tứ đại có thật là mình không? Điều 
này nếu không nhắc thì lâu lâu rồi mình cũng quên lững. 
Bây giờ ngay nơi tỨ đại này, hỏi có phải thật là mình 
hay không? Thì đa số nói thật, phải không? Nếu thật là 
mình thì ngay nơi gió nước, không khí, mà mình hít vô 
cũng là mình, thổ ra cũng là mình. Nhưng hít vô rồi thì 


nói là hơi thở của mình, khi thở ra khỏi mũi, hơi thở đó 
loãng đi trong không khí, biết là của ai? 

Thí dụ: chúng ta chừng 10 người, ngồi chung với 
nhau trong một phòng kín bốn thước vuông, khi người 
kia thở ra, mình cũng có hít vô, đổi qua đổi lại, như vậy 
hơi thở nào thuộc của ai. Vậy mà mình chấp hít vô là 
hơi thở của tôi. 

Bây giờ đến nước. Nước ở trong mình là nước 
của mình. Khi nó ra khỏi mình, mình có dùng được nó 
không? Vậy mà khi còn ở trong thân thì của mình quí 
như vàng, khi ra khỏi thân thì mình gớm, chê, nhờm 
chán. Như máu khi còn Ở trong thân thì quí, là của mình, 
nhưng lỡ đứt tay, nó chẩy ra, mình có dám lấy chung 
hỨng uống cho bổ lại không? Đó là tôi chưa nói đến 
trường hợp, trước khi nó chưa vô, mình cho nó là cái gì? 
Nếu nước còn ở ngoài thì nước đâu phải là của tôi, khi 
uống vô rồi thì nói nước của tôi, thật là vô lý. Lúc nãy 
không phải của mình, bây giỜ tại sao nói là của mình. 

Bây giờ tôi thí dụ: như cái nhà ngoài chợ chẳng 
hạn. Cái chợ có nhìn nhận nhữỮng ngƯỜi đi vô, đi ra là 
của nó hay không? Những người đó đâu phải của nó, 
mà cái sườn, cái cỘt. v.v... mới là của nó. Vì người vô 
rồi ra, làm sao bảo là của nó? Mất rồi thì thôi đâu phải 
của nó. Mình đây cũng vậy, tứ đại vô ra ngoài, rồi chấp 


ngang là của mình, chấp nhận mình rồi, sau cho là thật 
luôn. Nó hợp nơi đây thì mình còn, nó tan thì nói mình 
mất. Thật sự tứ đại có mất hay không? Khi chưa hợp tứ 
đại cũng là tứ đại. Khi tan ra tứ đại cũng là tứ đại, nào 
có mất. TỨ đại không mất thì tại sao mình nói nó không 
còn? Tứ đại không mất thì chính cái tâm thể mình có 
mất đâu? 

Vậy mà mình lại cứ cho chết là mất, sống là còn. 
Như vậy thấy rõ tỨ đại, sống chết là cái tính chất hư 
ngụy của mình. nếu biết sống chết chỉ là sự hợp tan của 
tứ đại, chứ đâu có liên hệ đến mình thì mình có sợ 
không (nếu sợ là si)? Do đó chúng ta mới thấy an lạc, 
giải quyết được cái đau khổ ngay trong cuộc đời này, 
trong cõi nhân gian này, mà trong Kinh gọi là: Trong nhà 
lửa (tam giới vô an du như hỏa trạch). Nên thân tâm là 
mối lụy, thân này và những cái vọng tưởng là mối lụy 
làm cho mình phải mệt. 

Thân như gông cùm, phải biết chỗ đi đến, tâm 
như khỈ vượn, phải biết chỗ tâm khởi diệt. Chắc là 
không ai tin thân này như gông cùm vì thấy mình khỏe 
quá, mình sung sướng quá. Nhưng nếu có khi nào, có 
những giây phút mà quí vị sống được với tâm thể rõ 
ràng, mà bây giờ nó bị kẹt trong chỗ này (tứ đại), lúc ấy 


mình mới thấy nó là gông cùm. 


Thí dụ: như những lúc nhức răng hay đau đầu, 
chúng ta thấy tâm mình nó không nhức răng, nó không 
đau đầu, mà giÈờ mang thân này rồi, phải chịu nhức, phải 
chịu đau! Và nếu ngay đây nó rã ra, thì mình tràn trề 
sung sướng. Chính lúc đó mình mới thấy thân này là 
gông cùm. Quí vị nghĩ gông cùm bỏ ra được thì ai buồn? 
Còn nếu thấy nó là nguồn hạnh phúc, khi bổ nó, quả 
thật là đau! 

Cho nên TỬ như cởi áo hạ đang nực quá, cởi áo 
thì mát rượi, khỏe khoắn biết bao! Bởi vì mình thấy rõ 
rằng, quyển Kinh bằng tam thiên đại thiên thế giới mà 
đem nhét vào hạt bụi này, rồi phải chịu khổ với hạt bụi. 
Giờ đây hạt bụi nó rã ra thì nó tràn đầy cả tam thiên đại 
thiên thế giới. Vậy có sướng hay không? Nếu ai thấy 
vậy thì chết là trò chơi, gõ nhịp mà hát, không có gì than 
phiền hết. Còn nếu không thấy như vậy, nghe nói đến 
chết thì buồn rầu, khổ sở. 

Vậy nên cuối cùng tất cả cái sợ là chết, mà nếu 
không còn sợ chết, thì tất cả thế gian này có gì đáng sợ? 
Đó là chuyện thật. 

Cho nên mình biết thân tâm này là mối lụy, thân 
này như gông cùm, mà biết thân như gông cùm ắt phải 
biết chỗ đi, chỗ đến của nó. Vậy đi đến cái gì? Là khi 
sanh thì biết tỨ đại ngũ uẩn duyên hợp, duyên tứ đại 


ngũ uẩn rã là tử. Biết rõ như vậy tức là biết được thân. 
Giờ đến tâm, phải biết chỗ khởi diệt của tâm, tức là 
phải thấy rõ những vọng tưởng này như con vượn, con 
khỉ, chợt khởi, chợt diệt, nó vốn không thật, thì nó lặng 
yên. Như vậy, khi biết rõ vọng tưởng không thật, biết rõ 
thân sinh diệt không còn nghi, không còn kẹt thì Thân 
tâm tròn sáng nhất như”, không còn gì bận rộn nữa. 

”Vả lại, tâm là ở trong thì thân là ở ngoài, thân là 
trong thì vật là ngoài.” Ở đây Ngài bảo, nếu trái lại 
chúng ta cho tâm là ở trong và thân là ở ngoài hoặc cho 
thân là ở trong mà vật là Ở ngoài, thì như vậy có hai lớp 
trong ngoài đối đãi nhau. Tâm ở trong mà thân Ở ngoài. 

Thí dụ: như bỏ hòn sỏi tro cái lu, thì hòn sối Ở 
phía trong mà cái lu ở phía ngoài, thì hòn sỏi và cái lu đối 
đãi trong ngoài, hai cái khác nhau nên cũng là bệnh. Thấy 
ngoài thân lại có vật, nghĩa là khi thấy vật, chúng ta khởi 
phân biệt, dấy niệm nên đã sai. Đây Ngài dẫn lời Quốc 
Sư “Thân tâm nhất như ngoài thân không thừa”. Chúng 
ta thường hiểu lầm câu Thân tâm nhất như” tưởng đâu 
khi ngồi thiền phải để thân tâm thành một khối, mà chữ 
nhất ở đây để chỈ cho khi vọng niệm khởi lên biết không 
thật thì nó tự tan, tự lặng lẽ. 

”Ngoài thân không thừa”. Tất cả sự vật hiện hữu, 
nhưng chúng ta không phân biệt nên tâm nhất như. 


Như trong Tín Tâm Minh: 

“Nhãn nhược bất thùy 

Chư mộng tự trừ 

Tâm nhược bất dị 

Vạn pháp nhất như”. 

“Nhãn nhược bất thùy, chư mộng tự trừ.” Con 
mắt nếu không ngũ thì các mộng tự dứt. “Tâm nhược 
bất dị, vạn pháp nhất như.” Tâm mình nếu chẳng khác 
thì thì muôn pháp nhất như. Thật rõ ràng. 

”Thế thì không thấy có sanh tử chống lại ý mình, 
nên gọi giải thoát đại đạo.” Sanh tử chỉ là cái giả dối, 
tan hợp của tứ đại, nên người thấy đạo không thấy có 
sanh tử. Không thích sanh tử, cũng không sợ sanh tử, do 
đó sanh tử đâu chống lại ý mình. cho nên hay khiến 
người thấy nghe không khởi niệm, thì thoát ý tưởng, 
thấy vật, cảnh không dấy niệm thì vật, cảnh nhất như. 
Đâu chẳng được dung thông lại còn có gì nghi ngờ ư? 


MỤC LỤC 
Phần 1. Phần 2. Phần 3. Phần 4. 
Phần 5. Phần 6. Phần 7. Phần 8. 


